





KEHIOA HỌC NÀO BỘ 
THIÊN CHÁNH NIỆM 








QUẦN NHƯ PHAM VĂN MINH 


KEHOA HỌC NÀO BỘ 
THIÊN CHÁNH NIỆM 


2 À A Â xz v2 Fẩ NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ 
Bản quyền © thuộc về tác giả THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-2015 


Lời nói đầu 
Chương Một 
Chương Hai 
Chương Ba 


Chương Bốn 


Chương Sáu 
Chương Bảy 
Chương Tám 
Chương Chín 


Chương Mười 


MỤC LỤC 


Let Be, Let Go and Now What? 
Đời là một khúc nhạc buồn 
Mối liên hệ giữa tâm và não 


Nền tảng vận hành Não bộ 


trong Chánh niệm 

Tứ vô lượng tâm 

Trực chỉ Chân Tầm, Kiến Tánh Thành Phật 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 

Và khi tỉnh (thức) dậy, tôi tìm lại tôi 


Vầng thơ từ độ lên ngôi 


26 


39 


52 


73 


38 


105 


119 


132 


Trong quyển Cơ Sở Khoa Học của Thiển Chánh 
Niệm, nội dung nhấn mạnh đến những phương pháp 
thực hành Chánh Niệm. Nội dung quyển này chú trọng 
đến những khám phá mới về vận hành của não khi thực 


hành Chánh niệm qua ánh sáng khoa học. 


Quyển này không có ý viết cho đông đảo quần chúng 
Phật tử nhưng cung cấp cho một số Phật tử và các tăng 
ni trẻ những kiến thức mới nhất trong Khoa Học Não 
Bộ về Chánh Niệm. Tôi cố ý không dịch các từ ngữ não 
bộ và để nguyên tiếng Anh, xem chúng như là những tên 
riêng để các cư sĩ và tăng ni trẻ có thể Google trên mạng 


tìm thêm thông tin. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIÊN CHÁNH NIỆM ‡@ 5 


Viết về khoa học não bộ là một điều rất khó vì đề tài 
khô khan và nhiều chỗ trái ngược với kiến thức thông 
thường và nhất là đòi hỏi người đọc phải có kiến thức 
vững vàng về Chánh Pháp. Tôi chỉ cố gắng làm hết sức 
mình và thỉnh thoảng pha đôi chút trào lộng để độc giả 
thấy được ý của chư Tổ qua lời dạy “Bình thường Tâm 
thị đạo. Thực hành Chánh pháp không có gì mầu nhiệm 
hay huyền bí cả, mà chỉ là một cách sống theo nguyên 


tắc đạo đức Phật giáo, Từ Bi và Trí Tuệ. 


Để có một Tâm thanh tịnh, an nhiên, hạnh phúc và 
từ bi chúng ta phải cần thực hành Chánh niệm và bắt 
đầu từ hơi thở ra, hơi thở vào. Với lòng kiên trì, tinh tấn 
chúng ta có thể hoàn tất lộ đồ tỉnh thức và chấm dứt khổ 
đau. Đây là lộ đồ frực tiếp như từ ngữ dùng trong bản 
dịch Kinh Quán Niệm Hơi Thở của Thầy Minh Châu. 


Điều ngạc nhiên và thú vị là khi tôi thấy các nhà Khoa 
học Não Bộ dùng kiến thức để minh chứng cho những 
nguyên lý căn bản của Phật giáo từ Khổ, Vô thường, Vô 
Ngã đến Giới, Định Huệ, Tương tức tương hiện vân 
vân... như một Phật tử, chứ không phải là những nhà 
khoa học! Có thể gọi họ là những nhà khoa học Phật tử 
hay Phật tử có tỉnh thẩn khoa học, tùy chúng ta muốn 


nhấn mạnh đến yếu tố nào. Vào cửa Thiền bằng cánh 


6 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂNMINH 


cửa Vô Môn cũng tốt huống nữa là bằng triết lý hay nghệ 
thuật, nhưng nếu biết chúng ta có thể vào Thiền bằng 
cánh cửa khoa học lại càng tốt hơn. Một số người vẫn 
còn chưa thấy thuyết phục nên còn bán tín bán nghi. Tôi 
có nhắc lại lời của Đạo Nguyên, tổ phái Thiền Tào Động 
Nhật Bản, Đại nghỉ Đại ngộ, hay tỉnh thần của kinh Ka- 
lama, không chấp nhận bất cứ điều gì dù đó là truyền 
thống hay tín ngưỡng của đông người, nghĩa là không 


chấp nhận lòng tin mù quáng. 


Tôi hy vọng là trong thời gian tới có nhiều Tăng Ni 
trẻ có dịp du học ở các nước Tây Phương và học thêm 
cách nhìn Phật giáo theo ánh sáng khoa học. Phật giáo 
Việt Nam có một đội ngũ tương đối hùng mạnh về các 
tạng Pali, Sanskrit, Hán và Việt. Trong tương lai gần, một 
đội ngũ tăng ni tạng Anh Ngữ cần được đào tạo nhanh 
chóng. Nếu được đi học chương trình Tiến Sĩ tạng Anh 
Ngữ, các tăng ni trẻ có thể khai thác rất nhiều đề tài để 
làm luận án, hơn là cứ lấn quần nghiên cứu các để tài 
trong nội điển. 

Đối với các cư sĩ trẻ, tôi mong ước họ sẽ nhận thấy 
Phật giáo là một viên ngọc quý đã được giới khoa học 
xác nhận và đừng làm người Cùng tử trong kinh Pháp 


Hoa đua đòi theo con đường tâm linh giả mạo. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 7 


Tôi xin cảm ơn độc giả nào đã đọc ba tác phẩm của 
tôi từ Kính Tế Phật Giáo, đến Cơ sở Khoa học của Thiến 
Chánh Niệm và tác phẩm này, Khoa Học Não Bộ và Thiên 
Chánh Niệm. 


Tác phẩm này bày tỏ lòng tri ân của tôi với các vị 
Thầy trong thập niên 70 đã dạy dỗ kho tàng Triết Đông, 
như Thầy Nguyễn Đăng Thục và Thầy Thiên Ân, và các 
vị Tôn túc trong phong trào Phật giáo từ năm 1963 đến 
năm 1966, trong công cuộc tranh đấu bảo vệ Đạo pháp 
và Hòa bình dân tộc. Đây cũng là lời sám hối đối với gia 
đình và bạn bè về những tổn thương về tinh thần trong 


thời gian tôi còn túy sinh, mộng tử: 


Tác giả: Quán Như Phạm Văn Minh 
Pháp danh: Quảng Trí 


8 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂNMINH 





CHƯƠNG MỘT 


«ft {Đo, sf to and oVoip OWha? 


rong cuốn Cơ sở Khoa học của Thiên Chánh 
N tôi đề cập tính chất chủ yếu của Chánh 
Niệm là Bàng Quan (Let Be) và Buông Xả (Let Go). Tuy 
nhiên còn một giai đoạn thứ ba trong các liệu pháp mà 
các bác sĩ Tâm thần áp dụng để chữa trị bệnh nhân là 
Let in, tìm cách để các kinh nghiệm tích cực thẩm thấu 
vào não bộ. Tôi hy vọng các bác sĩ chuyên khoa tâm thần 


(psychiatrists) và các nhà tâm lý chuyên về não bộ (neu- 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIÊN CHÁNH NIỆM ‡@ 9 


ro-psychologists) gốc Việt góp phần kinh nghiệm vào 
việc thực tập Thiền Chánh Niệm. Mỗi lần đọc được các 
bài về Thiền trên Web, tôi mừng rỡ vì nghĩ là sẽ có nhiều 
người đồng thanh tương ứng, và hy vọng một ngày nào 
đó các bài viết về Thiển càng ngày càng đậm rõ nét khoa 
học như các bài viết các nhà khoa học đang cổ động 
Thiên Chánh Niệm hiện nay ở Tây Phương. Tôi cũng có 
nói vào cửa Thiền theo cửa nào cũng tốt, huống chi bằng 
cửa triết lý và nghệ thuật, nhưng fhiên sức khỏe là một 
nhu cầu thiết yếu của thời đại, và là một phương tiện 
hoằng pháp hữu hiệu cho các thanh niên và sinh viên 


Phật tử trẻ. 


Nhưng hy vọng này cũng như hỏa ánh hỏa châu 
chợt sáng chợt tắt, nên đã lỡ “nang lấy nghiệp vào thân, 
tôi xin phép tiếp tục viết về Thiên Chánh niệm với kiến 


thức hiện có của mình, fới đâu hay tới đó. 


Now What? 


Sau hai giai đoạn chủ yếu trong Thiên Chánh Niệm 
(TCN), Let be và Lef go, các nhà Tâm lý Trị liệu có nhắc 
tới một giai đoạn tích cực thứ ba là Let in (the Good). 


Bác sĩ Rick Hanson đưa ra một hình ảnh minh họa giống 


10 QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


như trong vườn hoa tâm linh; giai đoạn thứ nhất Let 
be của Chánh Niệm là giai đoạn ý thức về cây cỏ trong 
vườn, giai đoạn thứ hai là Let go tức là nhổ cỏ đại và giai 
đoạn thứ ba là Let in trồng thêm những khóm hoa mới. 
Giai đoạn Chánh niệm là giai đoạn quan trọng nhất vì 
nếu chúng ta sống trong thất niệm từ năm này sang năm 
nọ, không ý thức cỏ hoang cỏ dại mọc ra khắp vườn và 
đến một ngày nào đó, chúng ta không còn khả năng để 
đối phó, dẫn đến trình trạng cả hệ thống thân-tâm sụp 


đổ. 


Nhà tâm lý não bộ Canada Donald Hebb sau một 
thời gian nghiên cứu hoạt động não bộ đã kết luận là 
“Neurons fire together, wire together” (những tế bào 
thần kinh nào dùng sóng điện liên lạc với nhau sẽ kết hợp 
và tăng cường cho nhau). Chúng ta dùng não để thay đổi 
tâm và dùng tâm để thay đổi não. Nếu chúng ta biết cơ 
chế hoạt động của não chúng ta có thể có một khung 
thực hành tích cực để thay đổi các tế bào não và làm 
tâm tốt hơn. Khi não hoạt động tích cực hơn, tâm sẽ 
gạn lọc bớt phản ứng và làm giảm những tình cảm tiêu 
cực như thù hận, lo âu, trầm cảm... và đáp ứng hỗ trợ các 
tình cảm tích cực như vui vẻ, an lạc với kích thích bên 


ngoài. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM @& II 


Dùng Tâm kích động não 


Nụ cười của Đức Phật trên các pho tượng phản ảnh 
cho tâm an nhiên, tự tại. Cũng thế, các vị đại sư dành hết 
cuộc đời mình tu tập trong các hang động trên Hy Mã 
Lạp Sơn hay trong các rừng sâu ở Thái Lan có thể đạt 
tới mức an nhiên như thế, còn những cư sĩ bình thường 
vẫn còn bận bịu với gia đình và đời sống như chúng ta 


thì sao? 


Dựa trên các khám phá mới, các nhà khoa học não 
bộ để nghị phương pháp dùng tâm để tự kích động não 
để thay đổi não theo một chiều hướng tốt hơn, nói tắt là 
Letting in the Good, nói cho đây đủ là Selƒ đirected neuro- 
Plasticity Chúng ta có thể dùng các tình cảm, tư tưởng 
từ các trải nghiệm tích cực tự trải nghiệm trong đời sống 
hàng ngày hay trong các trải niệm tích cực khác trong 
đời, để tăng sức mạnh một số synapses của tế bào não 
bộ, mỗi ngày chọn một niễm vưi nho nhỏ để làm giảm bớt 
những tình cảm, tư tưởng tiêu cực như oán giận, trầm 
cảm, lo âu và lâu ngày chúng ta có thể làm thay đổi các 
vận hành và cả cấu trúc của não. Nhờ các dụng cụ theo 
đõi não bộ như fMRI, chúng ta có thể biết được những 
gì xảy ra trong não khi các hành giả thực hành chánh 
niệm hay đạt tới mức định và chúng ta có thể áp dụng 


12 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


những kỹ thuật ngược chiêu để làm tâm thay đổi theo 
chiều hướng tích cực. Dĩ nhiên hành trình tỉnh thức là 
một chuyến viễn du, có nghĩa là hành giả cần tinh tấn, 


quyết tâm để hoàn thành mục đích của mình. 


Các lợi ích khi hiểu biết các vận hành của não 


« Thứ nhất là chúng ta có thể lập ra một khung 
hành động cho nhu cầu và khả năng của riêng 
mình để dùng các sinh hoạt hàng ngày để thay 
đổi não theo chiều hướng tích cực. 


„ - Chúng ta có thể dùng các phương pháp trong 
kho Tâm Lý Trị liệu và các thực hành tâm linh 


của các truyền thống lâu đời như Phật giáo. 


» Thích hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của người 
bình thường còn phải làm việc mưu sinh, nuôi 
sống gia đình, phải làm việc và đóng thuế như 


bất cứ một công dân nào khác. 


« _ Dựa trên cấu trúc não bộ cá nhân để thử nghiệm 
xem phương pháp nào có hiệu quả nhất trong 
việc thực hiện một tâm không còn tham muốn, 
lo âu hay thù ghét và quan trọng nhất là từ bị 


và trí tuệ. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡ 13 


se Những phương pháp do các nhà khoa học não 
bộ là những gì có thể chứng nghiệm được theo 
một từ ngữ của Hanson là hard science, không 


phải chỉ là triết lý suông. 


Một trong 3 câu hỏi khoa học hiện nay còn sót lại 
chưa có giải thích thỏa đáng là liên hệ giữa tâm và não. 
Khoa học não bộ là một khoa học còn non trẻ (2 thế kỷ) 
và 30 năm trước đây (1970), chưa có nhà khoa học nào 
nghĩ ra dụng cụ để làm thay đổi não. Khám phá mới cho 
phép phẫu thuật não mà không cần dao kéo nhờ khám 
phá của nhà tâm lý não bộ Canada Donald Hebb. 


Quá trình tiến hóa của não bộ 


Trái đất thành hình sau khi vụ nổ vũ trụ (big bang) 
khoảng 4.0 - đến 4.5 tỷ năm và phải đợi chừng một tỷ 
năm sau đó (3.5 tỷ năm) đời sống trên trái đất mới bắt đầu 
thành hình. Khi các sinh vật đa bào hình thành (650 triệu 
năm) và khi cơ thể các sinh vật trở nên phức tạp, cần một 
cơ quan trung ương' điều khiển não bộ mới thành hình. 
Các loài có vú và cá không có xương sống như S2 (Jelly 
Fish) thành hình (600 triệu năm). Sau đó là các loài bò 


sát, có vú cũ và mới (Paleo-neo-mammamalian). 


14_$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Sau đó các loài linh trưởng (khỉ và vượn) và Hơmo- 
sapiens xuất hiện; Con người hiện đại (Cromagnon) xuất 
hiện khoảng 55 triệu năm và các genome chuyển hóa và 
mắt con người lúc đó thường có hai màu, nâu hạt dẻ hay 
xanh lục và cho đến khoảng năm 5000 có lẽ một đứa bé 
nào ở Đan Mạch sinh ra có mắt xanh dương và màu này 


trở nên màu mắt được ưa chuộng nhất. 


Để đáp ứng với nhu cầu sống còn, trọng lượng não 
bộ con người tăng gấp 3 lần so với tổ tiên chúng ta từ 
thời đại đồ đá cũ và mới đến nay (2.5 triệu năm) và não 


có 3 lớp võ dùng trong ba chức năng khác nhau. 


Lớp vỏ đầu tiên nằm trên đầu cuống não. Lớp thứ hai 
là lớp subcortical hay thường gọi là Limbic liên hệ đến 
tình cảm và lớp thứ ba là vỏ não hiện đại, Cortical, đáp 
ứng với chức năng nhận thức, lý luận, làm cha mẹ, giao 


tiếp xã hội, truyền đạt thông tin, hợp tác và tình yêu. 


Vỏ não chia ra làm hai bán cầu trái (ngôn ngữ) và 
phải (nhìn toàn diện). Hai bán cầu hoạt động mật thiết 
với nhau và các phần não hai bên giống nhau nhưng 


trong tên gọi, chỉ dùng số ít (như Hippocampu$). 


Mỗi lớp vỏ não trách nhiệm đáp ứng với các chức 


năng khác nhau. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡ 15 


Chức năng đấu đáp ứng với nhu cầu sống còn là 
tránh nguy hiểm là Avo¡đing, tránh khỏi phải vào chui 
vào bụng thú dữ hay những bộ lạc thù nghịch... Phản 
ứng mà chúng ta nhắc ở trên là Đánh, Chạy hay bủn rủn 
chân tay. Chức năng này gây ra đau khổ cho chúng ta (lo 
âu, sợ hãi... ) tượng trưng cho cây gậy. 


Chức năng thứ hai là Approaching, ởi tìm nguồn 
vui (thức ăn, sex, bạn đời). Chức năng avoiding là quan 
trọng nhất trong nhu cầu sống còn vì nếu chúng ta không 
tránh được cây gậy, tổ tiên chúng ta sẽ không còn dịp 
nào tìm ra thực phẩm nữa, vì lúc đó chính chúng ta đã 
trở thành thực phẩm cho các loài thú dữ hay các thành 
phần thù nghịch khác. Và nếu chúng ta không tìm được 
thực phẩm hay sex hôm nay, chúng ta vẫn còn hy vọng 
tìm thấy thực phẩm hay sex vào một ngày khác. Não của 
các loài côn trùng, ruồi, muỗi, cá sấu đều có hai chức 


năng đầu. 


Chức năng thứ ba của hệ thống não bộ là chức 
năng liên hệ xã hội (aftaching), thường trong một bộ tộc 
chừng 500 người. Xã hội hóa bắt đầu từ việc chọn lựa đôi 
lứa, cần tiêu chuẩn như lấy chồng chọn tông, lấy vợ chọn 
giống (có khả năng sản xuất nhiều hậu du). Lúc xã hội 


phát triển phức tạp tiêu chuẩn thường là kinh tế. 


16 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Xã hội càng phức tạp chừng nào não bộ càng phải 
hoạt động nhiều chừng đó và càng lớn chừng đó (se 
¡f or loose ïf). Đó là lý do tại sao loài chim và loài có vú 
có não bộ lớn hơn não bộ loài bò sát và cá (so với trọng 
lượng chung của cơ thể) vì loài chim và có vú phải dùng 
não bộ chọn người phối ngẫu, lo chăm sóc con cái (con 
người trải qua một thời gian niên thiếu dài hơn bất cứ 


một loài thú nào khác). 


Chức năng của não liên hệ đến Chánh Niệm 


Khi thân thể sinh vật tiến hóa đến một mức phức 
tạp nào đó, não bộ xuất hiện trong ba giai đoạn, từ loài 
bò sát và loài chim đến loài có vú. Loài có vú và chim 
cũng sống trong một môi trường nguy hiểm như loài 
cá và loài bò sát, nhưng có trọng lượng não lớn hơn. Tại 
sao? Vì chim và loài có vú thường sống thành đoàn thể 
và nuôi dưỡng con cái, chọn người bạn đồng hành. Một 
con sóc được xem như thông minh hơn một con thằn 
lằn hay cá mập. 

Đến khi các loài linh trưởng (khỉ và vượn) xuất hiện, 
chúng có một đời sống xã hội và có nhiều kỹ năng giao 
tiếp. Não các loài này cũng phát triển phần L7ic, nên 


chúng cũng biết khóc cười như loài người. Phần 7sula 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 17 


và cingulafe corfex của chúng cũng phát triển nhờ đó 


đồng cảm xuất hiện, bước đầu của lòng từ bi. 


Nhu cầu sống còn trong thời kỳ tiền sử là đánh hay 
chạy, nên não bộ bị điều kiện hóa thiên vị và chú ý trên 
các tình cảm tiêu cực do znedala và hippocarnpus báo 
động và truyền đạt! Vì nhu cầu sống còn nên não dành ưu 
tiên chú trọng đến tin xấu, tin dữ. Phần báo động amydala 
dành chừng 70% tiếp nhận tin dữ, chỉ có chừng 30% dành 
cho tin vui. No #ews is good news† Trong cơ thể thái độ 
thiên vị tin xấu cũng rõ ràng. Có nhiều phần trong cơ thể 
gây ra cảm giác đau đớn trong khi chỉ có một phần nhỏ cơ 


thể gây cho chúng ta cảm giác khoái lạc. 


Ba chức năng này hoạt động trong hai trạng thái 
khác nhau. Trạng thái tiêu cực gây căng thẳng, stress và 
làm cho tổ tiên chúng ta nghĩ là tài nguyên thế giới có 
giới hạn, không đủ cung cấp cho tất cả. Trong tình trạng 
tiêu cực, ông cha chúng ta cảm thấy luôn luôn bị đe dọa, 
lo sợ, giận dữ và sẵn sàng bạo động để bảo vệ đồng đội 
trong bộ tộc. 

Khi chức năng này hoạt động ở frạng thái tích cực, 
chúng ta thấy an toàn và nảy sinh lòng tử tế, tuy nhiên 
tổ tiên chúng ta cũng cương quyết đối phó những vấn đề 


trong tương lai. 


18_$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Trong tình trạng tiêu cực trong hệ thống thứ hai, ap- 
proaching, chúng ta không được những gì mình muốn, 
chúng ta cảm thấy bất an, bị mất mát, bị hất hủi, xấu hổ 
và muốn đi tìm sự chấp nhận về phương diện tình cảm 


của người khác. 


Trong tình trạng tích cực, chúng ta thấy thỏa mãn, 
an bình nội tâm (peace), hạnh phúc, an lạc, thỏa mãn 
(happy, confenfmer) và thường đối xử tử tế, thương yêu 
người khác (love), nhất là người thân và những người 
chung quanh. 


Trong trạng thái tích cực và thành công, ão đối ứng 
(responding) với hoàn cảnh một cách có ý thức. Trong 
tình trạng tiêu cực và thất bại, não chỉ phản ứng (react- 
ing) theo thói quen. Nếu chúng ta trồng hoa trong vườn 
(let in the Good), nếu lúc não luôn luôn nghỉ ngơi ở các 
liên minh fế bảo tích cực, chúng ta cảm thấy an lạc, hạnh 
phúc, biết ơn, tử tế với mọi người. Trái lại, nếu não 'nghÏỉ 
ngơi ở các íế bào tiêu cực, tâm chúng ta tràn đầy những 
tình cảm oán hận, lo âu, sầu não. Tâm buồn, lo âu, sân 
hận thì não tiết ra các hóa chất độc hại và stress hor- 
monss giết dần các tế bào não. Trong hiệu ứng vòng tròn 
lẩn quần, stress ngày hôm qua làm não nhạy cảm hơn 


khi gặp stress trong ngày mai và cứ thế mà tiếp tục... 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 19 


Nếu chúng ta chịu để ý tới những hạnh phúc nho 
nhỏ của đời sống và tâm “nghỉ ngơï ở tình cảm an lạc 
như khi ngắm trời xanh mây trắng, nụ cười trẻ thơ, mái 
tóc người thương... Chúng ta có thể thay đổi cấu trúc 
não bộ bằng phương pháp này. 


Đây là nguyên tắc chính của phương pháp dùng tâm 
thay đổi não. Chúng ta thấy cuộc đời có cả đau khổ lẫn 
hạnh phúc, trăm lần vui lẫn vạn lần buồn. Phương pháp 
này giúp chúng ta quân bình lại thái độ thiên vị đối với 
tình cảm tiêu cực mà não đã bị điều kiện hóa trong quá 


trình tiến hóa. 


Phần lớn những đau khổ trong đời sống hiện đại liên 
hệ đến hệ thống Affaching liên hệ xã hội: không được một 
nhóm hay đoàn thể chấp nhận, khi bị người yêu phụ bạc 
hay thờ ơ, hay bị gia đình từ bỏ. Nhu cầu được chấp nhận, 
khen tặng, biết ơn là một nhu cầu rất quan trọng mà 
người Tây phương gọi là 'need of belonging. Sống không 
gốc không rễ là một bi kịch lớn trong cuộc đời. 


Các synapses có thể nối kết các synapses khác trong 
vòng 1⁄4 giây hay tạo các synapses mới trong vòng một 
vài phút. Đây là phương pháp mà Hanson gọi là dùng 
tâm chủ động để thay đổi não theo chiều hướng tích cực 
hơn và phương pháp này đã được hầu hết các khoa fâm 


b trị liệu hiện nay chấp nhận. 


20 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Quê nhà của Tâm: Chân tâm 


Tâm của chúng ta lúc nào cũng lo âu, xao xuyến, 
không lúc nào an nhiên vì nhu cầu sống còn. Nếu chúng 
ta không để cao cảnh giác, chúng ta bị cây gậy đập tan 
xương thịt nát, nghĩa là vào bụng thú dữ và không còn 
có cơ hội sống sót. Giữa hai loại sai lầm nghĩ một con 
cọp thiệt là một con cọp giấy, và nghĩ một con cọp giấy 
là cọp thiệt. Chúng ta chọn lầm lẫn thứ hai, xem một 
con cọp giấy như là cọp thiệt! Phạm lỗi lầm thứ nhất có 
nghĩa là từ chết đến bị thương. Thà bị lo âu, sợ hãi và bị 


stress dài hạn còn hơn là không sống sót. 


Mặc dù lúc nào cũng bận tâm với sự sống còn và 
tâm-thân lúc nào cũng bất ổn, nhưng theo Rick Han- 
son quê nhà đích thực của tâm là nội tâm an tĩnh, vui vẻ 
tâm trạng mà Hanson gọi là an lạc (/wer peace), hài lòng 


(confentmeri) và yêu thương (caring) người khác. 


Quê nhà của Tâm là hệ thống đối giao cảm, nơi tâm 
tạm thời yên nghỉ và tích tụ năng lực mới đối phó những 
biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu hệ thống dây 
thần kinh nối kết với hệ giao cảm PNS vì một lý do nào 
đó bị cắt, chúng ta vẫn còn sống dù là chuông báo động 
những nguy hiểm không còn hoạt động được, nhưng 
nếu dây thần kinh nối kết với hệ đối giao cảm PNS bị cắt 
đứt, chúng ta chết ngay tức khác. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡@& 2l 


Thành ra “bản chất của tâm chính là các tế bào não 
an lạc, hài lòng và thương cảm, chuyển qua thuật ngữ của 
Phật giáo là an lạc, từ, bi, hỷ và xả. Giống như tổ sư Thiển 
đạy “trực chỉ (nhân) chân tâm, kiến tánh thành Phật: Đâu 
phải sự tình cờ mà các Tổ Sư Thiển và các nhà khoa học 
não bộ sống ở hai thời đại khác nhau, trong hai nền văn 
hóa khác nhau, có nhận xét tương tự. Khi chúng ta không 
bị hoàn cảnh bên ngoài phá quấy hay đe dọa, tâm của 
chúng ta trở về nghỉ ngơi trong hệ thống đối giao cảm, 
an tĩnh nội tâm, hỷ và xã, một Tâm không còn thù hận, 
tham lam hay vô minh. Tôi đề nghị xem đây là những tiêu 
chuẩn giác ngộ hay thức tỉnh, thay vì bằng những yếu tố 
mà chúng ta không (hay chưa) kiểm chứng được. 


Tể Thiên không phải là không có đối thủ 


Kinh nghiệm ngồi Thiền cho quý vị thấy tâm thường 
rối loạn thay vì yên tĩnh. Tề Thiên vung thiết bảng quấy 
phá lung tung, tâm viên ý mã, thế thì an lạc, từ bi hỷ xả 
chỗ nào? Trong Cơ Sở Khoa học của Thiên Chánh Niệm 
chúng tôi có nói khi ngồi thiền, chúng ta sang sổ từ Tâm 
Tư Duy (thinking mind) sang Tâm Cảm Thọ (sensing 
mind). Hay dùng từ mà các nhà khoa học não bộ hay 
dùng là từ working mode sang being rnode. Chuyển qua 


22_$® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Tâm cảm thọ, Tề Thiên tự nhiên bớt quấy phá hơn, như 
thể bị Tam Tạng niệm chú khiến vòng kim cô thắt chặt 
lại. Thở ra, hít vào. Ra vào. Một hai. Giản dị như thế 
nhưng đó là chú niệm của Phật Bà, nếu quý vị chưa thử, 
thử xem sao! Giác ngộ là tỉnh thức, chấm dứt khổ đau 
là có an lạc. Chúng ta chúc nhau “Ngày an lành, đêm an 
lành. Đêm ngày sáu thời đều an lành” phản ảnh nụ cười 


tự tại an nhiên của Đức Phật trên tòa sen. 


Ba câu hỏi khoa học còn sót lại 


Rick Hanson nói hiện còn ba câu hỏi còn sót lại: 
Một, nguyên nhân của Big Bang, Hai, thuyết Tương Đối 
của Einstein và các nhà Cơ Học Lượng Tử kết hợp thành 
thuyết Grand Unifñed Theory, được nhiều bằng chứng 
khoa học hỗ trợ, nhưng vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn, 
và Ba, mối liên hệ giữa Tâm và Não. Câu hỏi thứ nhất đã 
được trả lời qua công trình nghiên cứu CERN của Âu 
châu, gần đây đã tìm ra hạt Higgs và nguyên tắc cøm- 
Plemerfary của các nhà Cơ học Lượng tử để giải thích 
những hiện tượng nói nhìn có vẻ mâu thuẫn giữa Ein- 
stein và các nhà Vật lý mới. 

Khoa học não bộ là một khoa học còn non trẻ, chỉ 
bắt đầu hơn 2 hay 3 thế kỷ, nhưng fhc sự mới phát triển 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIÊN CHÁNH NIỆM ‡& 23 


mạnh từ thập niên 70 và trong vòng 30 năm qua kiến 
thức về não bộ tăng gia gấp đôi, nhờ các dụng cụ đo đạc, 
theo dõi hoạt động các dây thần kinh như fMRI và CT 
Scan. Những khám phá thực nghiệm rất đáng tin cậy và 
các nhà khoa học não bộ vẫn tiếp tục phát kiến về mối 
liên hệ giữa Tâm và Não. 

Dựa trên mối giao lưu giữa Khoa học Não bộ, Tâm 
lý và phương pháp nội tĩnh Đông Phương, nhất là Thiền 
của Phật Giáo. Nếu Thiền của Phật giáo đóng góp tích 
cực và việc chuyển hóa tâm-thân, đóng góp của Thiển 
Phật giáo cho nhân gian lớn biết chừng nào! Nếu các 
nhà khoa học não bộ tìm ra cơ chế mối liên hệ giữa não 
và tâm, xem như thắc mắc cuối cùng khoa học đều được 


giải đáp bằng cách này hay cách khác. 


Let in: trồng thêm mấy chậu hoa trong khu vườn 


tâm linh 


Trong khi thực hành Chánh niệm, chúng ta chỉ cần 
để trải nghiệm tự nhiên let be và nếu buông xả let go 
được thì càng tốt, nhưng có nhiều người bị trầm cảm 
quá nặng, chúng ta cần những biện pháp tích cực hơn 
để nhổ cỏ dại. Tỷ lệ các bệnh nhân bị trầm cảm được hồi 


phục theo giáo sư Mark Williams cho biết chừng 27% 


24_$® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


ngoài ra còn những người lâm vào tình trạng trầm cảm 
mãn tính và phải trở lại bệnh viện điều trị hai hay ba 
lần. Thực hành Chánh niệm chỉ là bước đầu để chúng ta 


quan tâm đến tình trạng sức khỏe tâm thần của mình. 


Rick Hanson dựa trên nguyên tắc dùng Tâm thay 
đổi não, và sau đó dùng Não để thay đổi tâm và giúp tế 
bào não bộ mới sinh sản thêm. Lần này chúng ta không 
còn bàng quan hay buông xả mà fích cực can thiệp vào 
các sinh hoạt tế bào não khi chúng trao đổi thông tin với 
nhau, các tế bào não được sinh sản hay tăng cường “sức 


mạnh theo nguyên tắc mà Donal Hebb đã tìm ra. 


Các tế bào não thay đổi như thế nào? Phần trao đổi 
thông tin của các tế bào là phân đuôi có tên là synapse. 
Các phần này có thể thay đổi trong vòng 1/4 giây sau khi 
các tế bào bắn nhau. Chúng tôi có nhắc đến việc thay 
đổi não bộ của các tài xế lái tắc xi ở Luân Đôn, phần 
não bộ hippocampus, là phần có trách nhiệm về ký ức 
về hình ảnh, đã dày' ra thêm. Các Thiển sư thực tập lâu 
năm như Matthieu Ricards, cũng có phần não bộ Pre- 
ƒJrontal Corfex (PFC) dày thêm, vì phần này giúp hành 
giả duy trì chú ý khi thực hành Chánh niệm, trong khi 
phần lớn Pre-ƒfronfal corfex của người bình thường bị 


mỏng dần vì tuổi tác. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 25 





CHƯƠNG HAI 


CĐUời là một khúc nhạc buôn 


Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai (Ca dao) 


hi hỏi một Phật tử đâu là nguyên nhân của 
khổ, ai cũng có thể trả lời: Sinh, Lão, Bệnh, 
Tử. Đúng nhưng chưa đủ. Sinh lão bệnh tử là một biểu 
hiện của vô thường. Nghịch lý thay, không có vô thường 
thì không có đời sống! Cứ tưởng tượng một em bé sơ 
sinh, không lớn lên, không già thêm một chút nào, lúc 


đó chúng ta mong em được già, bệnh và chết như mọi 


26 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


người khác! Vô thường là khổ mà cũng là sướng, hay vừa 
khổ, vừa sướng, tùy cái nhìn của mỗi người! 


Đời như là một khúc nhạc buốn. Nhưng đời cũng 
là khúc nhạc vui: trời xanh, tiếng cười trẻ thơ, mái tóc 
người thương. Tây phương cũng có thành ngữ “Ihou- 
sand sorrows and joys. Đức Phật thường được xem là 
một lương y chẩn bệnh, cho toa, hốt thuốc. Chẩn bệnh 
trong Tứ Diệu Đế, toa là Bát Chánh Đạo, đó là Đạo Phật 
nguyên chất cốt lõi, không phải là Nguyên thủy hay Đại 
thừa. Điều cần biết là mình bị bệnh øì, cần uống thuốc 
gì, và uống thuốc, nếu muốn khỏi bệnh. Khi bác sĩ cho 
mình biết bị bệnh, không phải là bác sĩ bi quan hay lạc 
quan, mà chỉ muốn nói ra sự thật. Khổ là bước đầu, tất 
cả tinh yếu của Đạo Phật là cứu khổ, hết khổ tức là hạnh 
phúc. Ai muốn nói Đạo Phật là bi quan, yếm thế, cứ để 
họ nói: trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, mái tóc phất phơ 
làm chúng ta rung động. Ai thấy được thì hạnh phúc thì 


tốt, cãi vã, triết lý, chỉ là huyền đàm vô ích. 


Nguồn gốc của khổ: Não bộ 


Sinh lão bệnh tử, vô thường là khổ. Nhưng các nhà 
khoa học não bộ cho là như thế vẫn chưa đủ. Các khám 


phá gần đây về những hoạt động của não cho biết các 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$È 27 


hoạt động của tế bào não trong quá trình tiến hóa và duy 
trì quân bình thân tâm chính là £hủ phạm đã làm cho 


chúng ta đau khổ triển miên. 


Con người hiện đại xuất sống trong một môi trường 
đây thú dữ, bộ tộc thù nghịch cho nên lúc nào cũng phải 
cảnh giác, đểề phòng. Khi cần phải tránh nguy hiểm thì 
dùng hệ thống giao cảm SNS để chuẩn bị hành động như 
'đánh hay chạy, các hóa chất như cortisal, norepineph- 
rine được tiết ra và tuổn vào các bắp thịt để đánh cho 
đau và chạy cho mau. Nếu nhận thấy có phần thưởng 
cà rốt thì kích động hệ thống đối giao PNS tiết ra các 
hóa chất làm chúng ta vui thú như dopamine, opioids và 
endorphine... giúp chúng ta vui thú và 'xông tới kiếm ăn 
(sex, người yêu, bạn đời...). Phần não bộ phóng tín hiệu 
có tên là ayedala và cingulafecortex. Khi vui hay buồn, 
đĩ nhiên chúng ta không cần để ý tới các hóa chất này, 
tuy nhiên kiến thức về cơ chế hoạt động của não giúp 
chúng ta có những phản ứng thích hợp. Thành thử vui 
hay buồn không phải do con tim mà tùy thuộc vào cơ sở 
vật lý (các dòng điện não) và hóa chất được tiết ra. Có 
thể quý vị thất vọng khi thuyết tiến hóa tiết lộ tổ tiên của 
loài người là khỉ. Nhưng khoa học là khoa học, giả định 
này có giá trị cho đến khi có những bằng chứng ngược 


lại. 


28 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Khi não bị thương nặng, một người có thể phải sống 
một đời thực vật; thế mà khi não mạnh khỏe thì chúng 
ta lại bị đau khổ?! Khi não kích động trục hệ thống mà 
các nhà khoa học não bộ gọi tắt là dây chuyển phản ứng 
SNS-HPAA. Các stress hormones bơm vào cơ thể đến 
một lúc nào đó thân tâm không còn chịu đựng nổi nữa 
thì bị sụp đổ: Nhẹ thì vào các bệnh viện tâm thần, nặng 


thì vào các dưỡng trí viện. 


Khi thân tâm sụp đổ, hệ thống bao tử-ruột (gastrotes- 
tinal) bị ảnh hưởng và các chứng như lở bao tử, viêm kết 
tràng (colitis), tiêu chảy, táo bón và rối loạn tiêu hóa xuất 
hiện hành hạ quý vị. Hệ thống miễn nhiễm cũng bị suy 
thoái do đó cơ thể dễ bị nhiễm trùng hay bị cảm cúm; 
hệ thống tim mạch cũng không thoát khỏi ảnh hưởng 
của sự sụp đổ này. Mạch máu trở nên cứng hơn đưa đến 
các chứng tim mạch; hệ thống nội tiết cũng không thoát, 
ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và các bệnh rối loạn 
về sinh lý (erectile dysfunction chẳng hạn). Về tâm thần 
quý vị trở nên lo âu mãn tính, lúc nào cũng lo nhưng 
không biết là mình lo gì; trí nhớ giảm sút vì tế bào não 
không được sinh sản bù thêm và thông thường nhất là 


bị trầm cảm. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 29 


Giữ thân tâm quân bình trong một thế giới biến dịch 


Trong quá trình tiến hóa não áp dụng ba chiến 
thuật rất hiệu nghiệm để giúp ông cha chúng ta sống 
còn. Nhưng chính những hoạt động này đã làm chúng ta 
đau khổ. 


e _ lách tmình ra khỏi thế giới bên ngoài: tạo một 
biên giới phân cách giữa mình và các thú dữ và 
bộ tộc thù nghịch khác, biết người biết ta. 


‹  ŒGìn giữ quân bình các hệ thống thân tâm ở 


mức an toàn. 


e _ Tránh cây gậy để sống còn và còn có khả năng 
truyền hậu duệ và đi fin cú cà rốt để hưởng 


thú vui. 


Vào thời đồ đá cũ hay ngay cả thời ông cha chúng 
ta định cư săn bắn hay sống bằng nông nghiệp, tuổi thọ 
trung bình chừng 40 và nguyên nhân bị tử vong phần lớn 
là bạo động (từ thú dữ hay các thành phần thù nghịch 
khác) nên nu cẩu sống còn cấp thiết nhất, nên thà bị đau 


khổ chút ít còn hơn bị cây gậy đập chết. 


Hệ thống não bộ tạo ra đau khổ và căng thẳng vì cố 
gắng giữ quân bình các hệ thống thân tâm là một công 


việc vô cùng khó khăn, nếu không nói là bất khả. Cũng 


30 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


giống như một thác nước, khi nước đến kè đá, trong 
khoảnh khắc sẽ rớt xuống dưới mất tăm. Ngăn chặn cho 
nước khỏi rơi xuống kè đá cũng giống như cố gắng giữ 
bất dịch trong một thế giới biến dịch. Đây là lý do tại 
sao lầm lúc nào cũng muốn “ngồi lại bên cầu thương dĩ 
vãng, nhớ chuyện đã qua, hy vọng về tương lai, mà bỏ 


quên mất hiện tại! 


Sự bất ổn của các tế bào não bộ là nguyên nhân tình 
trạng bất an của thân và tâm. Thay đổi, biến dịch là bản 
chất của thế giới bên ngoài và bên trong. Vùng liên hệ đến 
ý thức của não bộ PEFC đổi mới từ 5 đến 8 lần một giây. 
Quý vị không cần nhớ tới mấy con số này. Chỉ cần biết 
thế giới bên ngoài và bên trong thay đổi không ngừng 
bất kể ngày đêm, để biết tại sao tâm không lúc nào an. 


Cingulate cortex 
(limbic cortex) 





Temporal 
lobe 


Hippocampus 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 31 


Phần chính của não bộ liên hệ đến Chánh Niệm 


Pre Frontal Cortex: Duy trì và giữ chánh niệm và 


kiềm chế tác động tình cảm của limpic. 


Anferior Cingulate Corfex (ACC): Duy trì chú ý 
trong khi thực hành chánh niệm, ra lệnh các tuyến nội 
tiết tuốn các stress hormones vào máu. 

Insular là phần chú ý đến những cảm giác bên trong 
cơ thể khi quý vị thực tập rà soát cơ thể (body scan). Biết 
những cảm giác và tình cảm bên trong (buồn vui, nóng 
lạnh.) 


Thalamus: Chuyển báo động từ amygdala đến các 
hệ thống khác trong cơ thể để sẵn sàng hành động. 


Cerebral cortex .... 





Hippocampus “ 


Pituitary gland 


32 _$® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Limbic system: phần liên hệ đến tình cảm, gồm Bas- 
al ganglia, hippocampus lưu giữ ký ức hoạt động và tình 
cảm và sinh sản các tế bào não mới. Mỗi ngày có chừng 
10 ngàn tế bào não trong hippocarnpus bị héo tàn nhưng 
não có tới 1.1 tỷ tế bào não nên nếu không có bệnh hoạn 
gì, đến 80 tuổi chúng ta mất chừng 1⁄4 tế bào não. Càng 
mất nhiều tế bào não ở phần hippocanpus, ký ức sẽ thoái 


hóa (lú lẫn, mất trí dementia...) 


Hypothalarmus: Điều hướng các nhu cầu căn bản: 
ăn uống, sex... chế tạo oxyfocin (tình yêu) và kích hoạt 


tuyến ?ifuitary để tiết các stress hormones. 
Các hóa chất do tuyến Pifuitary và não tiết ra 


Não phản ứng khi bị stress: Cortisol kích thích 


amygdala báo động và ngăn trở hippocampus. 


Estrogen: Hóa chất ảnh hưởng tình dục l/bido, vui 


buôn và trí nhớ. 


Các hóa chất sau đây do Não tiết ra nên có ảnh hưởng 


mạnh. 


Serotorin: Phần lớn các thuốc trị trầm cảm đều tạo 


ra chất này. Ảnh hưởng vui buồn, giấc ngủ tiêu hóa. 


Dopamine: Khi chúng ta có phần thưởng (lạc thọ) và 
giúp não chú ý khi thực tập chánh niệm. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 33 


Norepinephrine: Báo động và kích thích não (xuất 
hiện trong giai đoạn HỶ). 


Acetylcholine: Giúp tỉnh thức và học trải nghiệm mới. 


Các chất nào do não phóng ra từ tế bào não khi chúng 
'bắn nhau 


Opioids: Thuốc phiện trắng tự nhiên giúp tạo ra cảm 
giác phể, giảm đau, và vui thú (kể cả endorphins). 


Oxytocine: Liên hệ đến tình yêu đôi lứa, và đối với 
cơn cái. Phụ nữ có nhiễu chất này hơn nam giới (I). Có lễ 
vì thế phụ nữ lãng mạn hơn!? 


Vasopressin: Liên hệ đến tình huynh đệ của nam giới. 
Ghen tuông đối với tình địch. 


Bản Glossary tên các phần não bộ 

Pre Fontal Cortex: Ihùy não trước trán 
Hypothalamus: Hạ Đổi 

Pituitary Gland: Tuyến Yên 

Cingulate: Hồi Đai 

Insular: Thùy đảo 

Amygdala: Hạnh Nhân 

Hippocampus: Hãi Mã 

(Nguồn từ bài Của Đạo Hữu bác sĩ Trịnh Nguyên Phước) 


34_$® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Hệ giao cảm (SNS) và Đối giao cảm (PNS) 


Là hệ thần kinh í động SNS và PNS bị kích hoạt 
khi não nhận tín hiệu đe dọa và được dùng trong trường 
hợp “đánh hay chạy hay khi có cơ hội tìm thấy củ cà 
rốt. Nếu mức dopane giữ nguyên khi quý vị thấy thỏa 
mãn, nhưng khi lượng đopane giảm xuống và quý vị 
lại đi tìm thú vui mới. Điều này giải thích tại sao ham 
muốn chúng ta thường không đáy. Mức độ tham lam 
tùy thuộc vào mức đopa#ne trong não. Nhưng theo luật 
duyên khởi thì cái gì hợp cũng có lúc phải tan. Tham lam 
vô đáy, không bao giờ làm chúng ta hài lòng. Nói theo 
thiển sư Ajahn Chan, nếu ai đau khổ vì những điều bất 
như ý, cũng giống như bị rắn cắn; nhưng khi tham luyến 
bám víu vào vui thú, lạc thọ thì cũng giống như cầm 


đuôi rắn, trước sau gì cũng bị rắn cắn. 


Mũi tên thứ nhất và mũi tên thứ hai 

Đau đớn cơ thể hay tình cảm không thể tránh được. 
Nhưng khổ thì do mình quyết định và chọn lựa. Đau có 
thể là một chiến thuật bảo vệ an toàn cho thân thể. Ví 
như quý vị bốc nhằm lửa, phản xạ đau khiến quý vị rụt 


tay lại. Một vài cơn đau tâm thần cũng không thể nào 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 35 


tránh được. Chúng ta đã đầu tư tình cảm vào con cái và 
những người thân yêu và hy vọng sẽ truyền giống hậu 
duệ mai sau, nếu họ bị tốn thương dĩ nhiên là chúng ta 


đau xót. 


Khi sống tập đoàn, chúng ta quan tâm nhiều về nhu 
cầu trực thuộc đoàn thể, nếu bị hát hủi chúng ta thấy 
tủi thân. Những nỗi đau cơ thể và tâm lý là mũi tên thứ 
nhất, nếu còn sống và còn yêu, thế nào chúng ta cũng bị 
mũi tên thứ nhất bắn vào người, không ai tránh khỏi. 
Tuy nhiên có những mũi tên mà chúng ta tự phóng vào 
chính mình. Đó là những phản ứng sau khi bị mũi tên 
thứ nhất bắn. Như người bạn đời quên mua sữa dùng 
điểm tâm. Chúng ta nghĩ là người bạn đời không lo cho 
chúng ta, hay tệ hơn nữa là lạnh nhạt với mình. Chúng 
ta phản ứng lại và cho rằng mối liên hệ đang có vấn để. 
Ý nghĩ này làm chúng ta đau khổ hơn trăm hộp sữa quên 
mual Và mũi tên thứ hai lại kích động thêm nhiều mũi 
tên khác. Như quý vị tỏ ra lạnh nhạt với người bạn đời 
và có thể “tự kiểm điểm về mối liên hệ ngay từ lúc mới 
gặp chẳng hạn và có thể viết một cuốn trường thiên tiểu 
thuyết... dài hơn cả cuốn Mua Biển Động của Nguyễn 


Mộng Giác, bắt đầu chỉ vì một hộp sữa quên mua. 


Điều đáng nói là có nhiều trường hợp chúng ta 


không thấy mũi tên thứ nhất, nhưng vẫn sẵn sàng bắn 


36 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


mũi tên thứ hai chỉ vì cái ngã quá to nên muốn người 
khác phải làm theo ý mình, đo 7£ my wayl Đau khổ tâm 
thần cũng kích động nhiều tế bào não như các đau đớn 
về thân thể. Nếu bị từ chối hắt hủi nhiều khi cũng đau 
đớn như khi nhổ một cái răng cấm, nếu không muốn 


nói là còn đau hơn! 
Người đốt nhà và lính chữa cháy 


Khi bị stress những hóa chất tuổn vào máu làm quý 
vị stress thêm, tuy nhiên biết cơ chế vận hành của não 
chúng ta có thể có những quyết định đúng đắn, đối ứng 
với stress 7espo?:sive không phải chỉ là phản ứng reacfive 
theo thói quen thiếu ý thức. Hơn nữa nếu biết đau và khổ 
do các dòng điện não và hóa chất gây ra, chúng ta có 
thể chấm dứt hay ít nhất là giảm bớt nguyên nhân của 
những hoạt động này. 


Hệ Đối Giao Cảm (PNS): Lính chữa cháy 


SNS chỉ là một trong hai hệ thống tự động chính của 
não bộ. Hệ thống kia là hệ đối giao cảm PNS. Hệ thống 
này giúp não bộ, thân tâm quý vị yên tĩnh, dưỡng sức, 
bồi dưỡng sinh lực và làm ổn định hành vi. Nó tạo ra 


cảm giác thư giãn, hài lòng, cho nên nhiều khi còn được 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 37 


gọi là trạm “nghỉ ngơi và bồi dưỡng”, khác với hệ thống 
“Đánh hay chạy” của SNS. Hai hệ thống này như trò đu 


cù cưa của trẻ em: cái này lên thì cái kia xuống. 


Nếu quý vị hít vô hay thở ra dài hơn thường lệ, điều 
này kích động hai hệ thống SNS (thở vào) và hệ thống 
PNS (thở ra). Đó là lý do các huấn luyện viên khuyến 
khích một đấu thủ quần vợt, thở ra một vài hơi thở ra 
và hít thật sâu vào một vài hơi thở, thay vì nổi giận đánh 
bậy và càng đánh banh càng ra ngoài sân hay vào lưới. 

Hệ thống SNS không phải lúc nào cũng có ảnh 
hưởng xấu, như đã nói là nó giúp quý vị tránh khỏi bị 
cây gậy đánh chết, và nếu bị kích động ngắn hạn, nó có 
thể giúp quý vị dễ chú ý, có thêm nhiều s/nh lc nhờ chất 
adrenaline để đối phó với những trường hợp khẩn cấp. 
Và nhất là thích hợp với những người thích cảm giác 


mạnh, như chơi các trò đua xe. 


38 $®& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


RICK HANSON, PH.. 
„oi RICHARD MENDIUS, MD 


Forerwosd bự DANIE1. I EGEL, MD 
Prrfscc bự JACK KORNFIF11) PH Dð 





CHƯƠNG BA 
OlMối liên hệ gia (âm tù não 
Neurons fIre together, wire together 


Những tế bào bắn thông tin trao đổi, 
kết hợp và tăng cường sức mạnh cho nhau 


- Donald Hebb - 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 39 


Dùng Tâm thay đối não và dùng não để thay đổi Tâm 


Dựa trên giả định các hoạt động của Tâm tạo ra 
những cấu trúc não bộ của Hebb, tình cảm có thể để lại 
dấu ấn và nặn hình (sculpt) tế bào não bộ. Khi quý vị 
vui vẻ, sung sướng thì phần bên trái của PFC (Prefrontal 
Corfex) hoạt động nhiều hơn, khi buồn bã và lo lắng, 
phần bên phải của PEC lại tăng gia hoạt động. 


Các thông tin do sóng não chuyển đi trong đầu sẽ 
ảnh hưởng cấu trúc của não. Do đó nếu chúng ta biết 
cách thức hoạt động của não, chúng ta sẽ tự chỉ đạo để 
làm thay đổi các sóng não truyền đạt thông tin và làm 
sinh sản các tế bào khiến não tốt hơn. Chúng ta có thể 
dùng tâm kích động các làn sóng não và có thể dần dân 
biến đổi hệ thống sóng não một cách toàn diện (rewire 


our whole brain). 


Câu chuyện trái tim và khối óc 


Thông thường chúng ta cho trái tim là nơi phát khởi 
tình cảm, tương phản với khối óc tượng trưng cho lý trí. 
Chúng ta vẽ vời bao nhiêu nét lãng mạn cho trái tim, 
cho tình yêu giây phút thành thiên thu. Khi còn trẻ và 


khi thất tình, chúng ta vẽ một mũi tên xuyên qua trái tim 


40 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


với hàng chú thích “hận tình đen bạc” v.v... Chúng ta còn 
tuyên bố những câu như “cơn tim có những lý lẽ mà lý trí 
không bao giờ hiểu được” Tình cảm và tình yêu là độc 
quyền của con tim và khối óc khô khan không ăn nhằm 
øì tới tình cảm. Để diễn tả con người toàn vẹn “thuận 
tình hợp lý; Tây phương cũng có một thành ngữ “hearts 
and minds) khi quý vị chinh phục hearts and minds của 
người khác, họ không những “khẩu phục mà còn tâm 
phục: 


Nhưng đó là lúc khoa học não bộ còn non yếu, và 
khi khoa sinh học có những máy nội soi thân thể và nhất 
là từ khi có các máy chụp não bộ bằng computer như 
fMRI, CT Scan, kiến thức về não bộ trong vòng 30 năm 
trở lại đây đã tăng gấp đôi. Vai trò của con tim trong sinh 
học càng ngày càng xuống cấp và các bác sĩ ngày nay chỉ 
còn xem tin là một bắp thịt bơm máu, chuyển oxy nuôi 
cơ thể và não bộ, không hơn không kém. Từ vị thế tượng 
trưng cho thế giới tình yêu, con tim càng ngày càng bị 
coi thường. Và hiện nay các chuyên viên pháp y chỉ ký 
giấy chứng nhận cho một người chánh thức từ giã cõi 
đời, không phải khi tim ngừng đập, mà là khi não chết. 
Tim có thể tự mình vẽ một một mũi tên xuyên qua với 


chú thích “hận não đen bạc; không có tim bơm máu thì 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM @& 4l 


não không sống được hay một người sẽ bị đột tử ngay 
tức khắc, nhưng khoa học là khoa học! 


Nhưng làm sao hận não được! Nhờ não mà chúng 
ta có văn hóa, văn minh, khoa học, triết lý và nhất là 
tình yêu. Não nuôi dưỡng tình cảm gia đình nhờ hóa 
chất oxytocine, não sáng tác những tấu khúc symphony, 
não chế tạo phi thuyền không gian (và cả hai trái bom 
nguyên tử bỏ xuống Nagasaki và Hiroshimal). Nhờ não 
mà Trịnh Công Sơn sáng tác những bài tình ca tuyệt 
hảo và chính Trịnh Công Sơn cũng thú nhận là nhiều 
khi con tim mù lòa. Mượn tựa một cuốn phim, chúng 
ta hay Rormancing the sfone, vẽ vời những chuyện mà 
tim không thể làm, nhưng khoa học hiện nay phủ nhận 
tất cả những huyễn tượng mà chúng ta có về tim và xác 
quyết là tim chỉ là một bắp thịt bơm máu nuôi cơ thể! 


Hận tình đen bạc! 


Phần liên hệ với lý trí trong não là phần Pre Frontal 
CortexPFC (phần Cortical) và phần phát sinh tình cảm 
thuộc phần Lữmbic (hay là phần sub-cortical). Từ thời đại 
đồ đá cũ và đồ đá mới đến thời con người hiện đại, trọng 
lượng não con người tăng gấp ba lần, khi con người sống 


thành đoàn thể, nuôi gia đình, con cái để hoàn thành hệ 


42 $®& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


thống chức năng tình cảm xã hội Affaching. Không có 
phần này trong khối óc, không có tình yêu, không có 
tình gia đình, nghĩa là trong canh bạc sinh học, trái tim 


thua trắng túi! Hận não đen bạc! 


Não và genes 


Sinh học Di truyền đã làm một cuộc cách mạng trong 
Y khoa và đối với quần chúng gene được xem trong bộ 
Genome là những nhà độc tài mới. Ví dụ nếu chúng ta 
có một gene gây ra một bệnh di truyền huyết thống, thế 
hệ kế tiếp thế nào cũng mắc một bệnh tương tự, chạy trời 
không khỏi nắng! Một số bác sĩ cũng tin vào di truyền tất 
định (Genefic đeferminism). Nhưng vấn đề không giản dị 
như thế vì có sự can thiệp của Não. Ví dụ như trong bộ 
Genome có một gene ảnh hưởng và gây ra stress có tên 
là CY P17. Chúng ta nghĩ là trong máu của những người 
này đầy dẫy Cortisol, một hóa chất đồng nghĩa với Stress, 
ý nghĩ này không hoàn toàn đúng. 


Trong cơ thể, không có bộ phận nào hoàn toàn biệt 
lập. Não (Tâm), Thân và Genome là một bộ ba liên minh. 
Bộ phận này kiểm soát hai bộ phận kia và ngược lại. Một 
gene chỉ có tác động khi có hiệu lệnh mở hay đóng từ 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡ 43 


hai bộ phận kia. Gene muốn biến đổi phải được não bật 
công tắc mở (unwrap) mới có thể biểu hiện (gene ex- 
pression) và có tác động được. Cortisol được đồng hóa 
với stress nhưng tất cả các bộ phận trong cơ thể đều cần 
chất này dù cortisol làm giảm hệ thống miễn nhiễm, ảnh 
hưởng xấu đến các vận hành cơ thể. Nghĩa là cortisol 
vừa chất độc mà cũng là chất bổ dưỡng nuôi cơ thể, tùy 


cách can thiệp của não. 


Stress thường do những biến cố bên ngoài gây ra (thi 
cử, thất tình...) do não tiếp nhận và lượng giá. Não có thể ra 
lệnh cho các nội tuyến tiết ra epinephrine và norepineph- 
rine, làm tim đập nhanh hơn và bơm máu vào bắp thịt 
nhiều hơn. Gene chỉ đóng một vai trò điểu hướng, không 
trực tiếp tác động lên hành vi của chúng ta. Ai là người chủ 
đạo trong việc tiết các stress hormone này? Không ai cả, mà 
bộ ba gene, não và tâm cùng nhau hợp tác kiểm soát. Hệ 
thống liên hệ hữu cơ này không có trung tâm điều khiển. 
Đây là kết luận của thuyết psycho/neuro/immunology 
(PNI) mà tôi có giới thiệu trong TCN. Kết luận của khoa 
này là đảo lộn sự hiểu biết thông thường của chúng ta về vai 
trò quyết định của gene và nguyên nhân của một vài chứng 
bệnh. Ví dụ bác sĩ thường cho các người bị bệnh tim mạch 
vì họ có nhiều chất HDL (High Density Lipo-Protein). Các 


44 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


cuộc thử nghiệm rộng rãi cho biết ngoài nguyên nhân vật 
lý hay sinh lý mà cững có thể do các yếu tố xã hội, như cấp 
bậc hành nghề trong bậc thang xã hội: cấp càng cao càng 
ít bị tim mạch (4 lần) so với những người làm những công 
việc cấp dưới, như kết quả trong một cuộc thăm dò thử 
nghiệm công chức Anh và một triệu công nhân của hãng 


Bell Telephone vào năm 1960. 


Kết luận này ngược lại hiểu biết thông thường của 
chúng ta về bệnh tim mạch: các yếu tố rủi ro (risk fac- 
tors) như chế độ ăn uống, hút thuốc, cao máu trước đây 
được xem là những nguyên nhân chính gây ra bệnh 
tim mạch. Nhưng theo PNI các nguyên nhân vật lý chỉ 
là nguyên nhân bậc hai gây ra bệnh, tòng phạm chứ 
không phải chính phạm! Không nói ra nhưng quý vị có 
thể đoán chính phạm là ai. Nói như Matt Ridley trong 
tác phẩm GŒenơrne (p 159), nguyên nhân tâm lý ải trước 
nguyên nhân vật lý. Tầm ảnh hưởng cơ thể và sau đó điều 
khiển hệ thống genome. Lại thêm một lý do để chúng ta 
thực hành Chánh niệm để điều hướng tâm. Sau huyền 
thoại tim bị sụp đổ, tới phiên huyền thoại đi truyễn tất 
định cũng không còn. Nếu có một gene mang bệnh di 
truyền không nhất thiết quý vị mắc bệnh đó mà còn tùy 


thuộc vào sự can thiệp của não và tâm. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 45 


Chân dung não bộ 


Não chỉ nặng khoảng một ký rưỡi, nhìn từ bên ngoài 
giống như một bông cải, các mô phần lớn sền sệt giống 
như đậu hủ, có chừng 1.1 ức (Trillion), trong đó có 100 
tỷ tế bào não. Trung bình mỗi tế bào não “bắn nhaư 
(fire) để truyền đạt thông tin qua các làn sóng não hay 
các hóa chất (neuro-transmitters), xuyên qua các phần 
ở gần đuôi tế bào gọi là synapse (mỗi lần bắn gọi là một 
synapse). Phối hợp tổng số bắn nhau giữa các synapses 
là 10 lũy thừa một triệu con số không (100 ngàn Tril- 


lion), ngoài khả năng khái niệm hóa của chúng ta. 


Khi bị bắn, một synapse trong tế bào não nhận được 
một tín hiệu qua sự bùng vỡ của các neurotransmitters. 
Tùy tín hiệu này tế bào đó sẽ quyết định có nên bắn trả 


lời hay không. 


Trung bình một tế bào “bắn từ 5 đến 50 lần trong 
một giây. Đó là thời gian đủ để quý vị đọc một đoạn nhỏ 
trong bài viết này. Các nhà khoa học não bộ định nghĩa 
Các hoạt động của não là Tâm (cộng thêm với một vài 
yếu tố khác như đặc tính cá nhân, hy vọng, ước mơ và 


văn hóa...). 


Các tế bào não trao đổi thông tin với nhau có thể 


kết hợp thành những dòng điện sóng não lâu dài, tăng 


46 $& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


cường sức mạnh của các tế bào liên kết và có thể thay đổi 
những hoạt động của Tâm. Đây là một giả định chính 
cho việc thực tập Lef in. 


Não và Tâm hoạt động như một tổng thể duy nhất, 
như hai mặt của một đồng tiền: không có não thì cũng 
không có tâm, tâm và não không thể hiện hữu biệt lập mà 
là một mối liên hệ hữu cơ, tương tức tương hiện. Có thì 
cả hai đều có, không thì cả hai đều không, một câu mà 


quý vị đã nghe nhiều lần trong thuyết duyên khởi. 


Não liên hệ mật thiết với các hệ thống khác của cơ 
thể, điều hướng cơ thể sau đó liên hệ và đối ứng với thế 
giới bên ngoài, và ngược lại thế giới bên ngoài cũng đối 
ứng với cơ thể và góp phần trong việc hình thành tâm. 
Theo một nghĩa rộng, Tâm hình thành nhờ não, văn 
hóa và thế giới tự nhiên bên ngoài. Cứ tưởng tượng có 
hai bé sinh đôi và cho hai gia đình làm con nuôi, một 
ở Phi châu, một ở Bắc Mỹ, thì “Tâm của hai cháu này 
khác nhau tới mức nào! Hay tưởng tượng có một bị 
kịch khác, từ lúc lọt lòng một đứa bé được nuôi dưỡng 
ở một nơi biệt lập với con người, cháu bé này có thể 
không có một Tâm con người như các cháu được nuôi 
dưỡng bình thường khác! Chúng ta thường nghĩ là ý 
tưởng, lập trường, nguyên tắc đạo đức... là của chúng 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡ 47 


ta, thực ra những ý tưởng này chúng ta đã tập nhiễm 
từ Thánh hiển. Nếu là Phật tử thì bao nhiêu điều chúng 
ta đã học được từ kinh, luận và gương của các Tổ và 
Bồ tát? Văn hóa là một phần quan trọng mà người Tây 
phương gọi là phần tác động của môi trường (060rfure), 


trái với phần bẩm sinh (0afure). 


Giai đoạn phát triển thứ nhất qua não loài bò sát và cá. 
Giai đoạn thứ hai là não của loài có vú và chim. Giai đoạn 


thứ ba là não của loài khỉ vượn và não của con người. 


Vì nhu cầu sống hợp đoàn, tuyển lựa bạn đôi lứa và 
nuôi nấng con cái, có trọng lượng não bộ của loài Linh 
trưởng và Người lớn hơn não bộ của các loài vật khác 
(so với trọng lượng cơ thể). Trọng lượng não của con 
người đã tăng trưởng gấp ba lần để não có thể đáp ứng 
nhu cầu này. Quý vị có thể cho ý tưởng này là duy vật, 
nhưng khoa học là khoa học, chẳng duy vật mà cũng 
chẳng duy tâm. Nói một cách khác tâm giác ngộ hiện 
điện trong một øão giác ngộ. Biết được cơ sở vận hành 
của não, chúng ta có thể tìm ra một lộ đổ giác ngộ (awak- 


ening path) cho cả Tâm và Não. 


Đây là một giả định khoa học có chứng nghiệm, tuy 
nhiên trong tinh thần khoa học, chúng ta cũng phải giữ 


48 $®& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


một mối hoài nghi lành mạnh như trong bất cứ một giả 
định khoa học nào khác. 


Trong vòng 20 năm qua, có lẽ chúng ta học được 
nhiều về não bộ hơn bất cứ một thời kỳ nào khác trong 
lịch sử 


(Alan Leshner) 


Cũng giống như kính hiển vi đã cách mạng hóa 
khoa sinh học, trong vài thập niên qua các dụng cụ rà 
soát sóng não đã đưa đến một sự hiểu biết vượt bực về 
não và tâm. Và do đó các nhiều phương cách giúp nhiều 
người có một đời sống hạnh phúc hơn, trong đó có Ihiển 
Chánh Niệm. 


Đồng thời phong trào tìm hiểu về các phương pháp 
nội tĩnh Đông phương cũng tăng gia đáng kể. Nếu các 
Thiền giả và các truyền thống nội tĩnh khác đã giúp hành 
giả trong lịch sử đạt được tâm An Bình dù họ không cần 
các máy rà soát não như fMRI, chắc hẳn chúng ta có 
thể học được nhiều từ họ. Trong các phòng triển lãm, 
Đức Phật ngồi khoan thai, mỉm nụ cười tự tại cho thấy 
mức độ an tĩnh nội tâm của Ngài. Không phải chỉ có 


Phật giáo, các truyền thống tâm linh như Minh Triết Hy 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 49 


Lạp và Nho giáo cũng có những triết gia bình tĩnh cầm 
chén thuốc độc chờ đợi bị lên án tử. Truyền thống Nho 
gia Việt Nam cũng có những nhà Nho Thưng Dung Tựu 
Nghĩa, cầm chén thuốc độc kết liễu đời mình, nếu không 
có sức mạnh tâm linh, không thể nào làm nổi. Và những 
nhân vật này có thể dạy chúng ta những phương pháp 
hữu ích để đạt đến mức độ tâm linh an tĩnh tuyệt đối 
như thế. Các nhà tâm lý trị liệu, khoa học gia, nhất là 
khoa học não bộ, sau khi nghiên cứu các phương pháp 
thực nghiệm tâm linh, đã thấy Phật giáo là một truyền 
thống øẩn gữi nhất vì hai lý do: Một là Phật giáo không 
chấp nhận lòng tin mù quáng. Các nhà khoa học trong 
vòng 30 năm qua đã đồng ý chọn phương pháp Thiền 
quán của Phật giáo làm đối tác nghiên cứu... 

Rick Hanson đã dùng nơi giao lưu giữa ba hệ thống 
là Khoa học não bộ, tâm lý hiện đại và Thiền Quán niệm 
của Phật giáo để nghiên cứu và đã đưa ra những mối 
tương đồng giữa 3 truyền thống. Và nhất là cho những 
người còn phải sống trong đời thường, không phải các 
nhà sư thực tập miên mật nhiều năm trong các thâm 
sơn cùng cốc, hay trong các khóa tu dài hạn (Retreat), 
con đường giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là theo Tứ diệu đế 
và Bát chánh đạo, vàng ròng nguyên chất của Phật giáo 


(dứt bỏ tham, sân, si, ngã chấp và những nguyên nhân 


50 _$® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


gây khổ khác) và đạt tới hạnh phúc tuyệt đối, tâm không 
bị lay chuyển, không bị tùy thuộc vào những yếu tố bên 
ngoài. lâm như một ngọn núi sừng sững không lay động 
Vì gió. 

Trong quá trình tiến hóa, não bộ qua hệ thống SNS 
đã làm chúng ta căng thẳng. Nếu não là một nguyên nhân 
làm chúng ta khổ, khi biết nguyên nhân, chúng ta có thể 
chuyển hóa não để làm hết khổ. Rick Hanson tin rằng nếu 
chúng ta dùng phương pháp tự điều khiển và khích động 
các làn sóng não để làm não tốt hơn và do đó làm tâm tốt 
hơn. Chúng ta có thể chuyển hóa thân-tâm của mình để 
có một đời sống hạnh phúc hơn, từ ái hơn và thấy được 


ánh sáng bên trong tâm và não của chúng ta. 


Có những giả định khoa học cần một thời gian được 
chứng nghiệm, như lý thuyết về vũ trụ của Coperni- 
cus được hầu hết mọi người chấp nhận là trái đất quay 
chung quanh mặt trời, nhưng ít ai biết tại sao và như thế 
nào. Đến chừng 150 năm sau, Issac Newton phát hiện ra 
thuyết trọng lực và bắt đầu giải thích tại sao trái đất quay 
quanh mặt trời. Phải đợi hơn 200 năm nữa sau Newton, 
Einstein bổ túc thêm vào thuyết trọng lực của Newton 
bằng thuyết tương đối tổng quát (general relativity) góp 
phần vào giải thích về thái dương hệ của Newton. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM @& 5l 


CHƯƠNG BÓN 


O Nên tảng tận hành oVão bộ 
(rong Chánh niệm 


The educaftion oƒ aftenfion would be an educafion par excellence 


Một nên giáo dục về chú ý là giáo dục thượng đẳng 


- William James (Tổ của Tâm lý học Hoa Kỳ)- 


ần đây khi Thiền Chánh Niệm trở thành một 
(1 pháp thông dụng dùng trong các hoạt 
động y khoa, danh từ Tỉnh Thức (Be mindful) trở thành 
phổ biến trong những đối thoại đời thường. Trong quá 
trình nhận thức, ý thức chỉ là bước đầu khi một đối 
tượng lọt vào tầm. Sau đó chúng ta mới chú ý đến một 


đối tượng nào đó mà chúng ta chọn (như hơi thở, cảm 


52 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂNMINH 


giác cơ thể...) lúc đó mới là “be mindful: Định nghĩa này 
hàm ý là chúng ta có thể chọn đối tượng để chú ý bất cứ 
khi nào chúng ta muốn và đối tượng này có thể được giữ 
trong tầm ý thức một thời gian, và khi chúng ta muốn 
chuyển đổi sang một đối tượng khác thì chúng ta có thể 
làm được (như từ hơi thở sang cảm giác). Chánh niệm 
như các đèn pha chiếu rọi một không gian lớn và có thể 
ngừng lại và chú trọng vào một đối tượng đặc biệt nào 
đó mà chúng ta chọn như một spoí chí. Khi chánh niệm 
quân bình thì tâm ta yên tĩnh. 


NÃO TỈNH THỨC 
Giữ thông tin từ bên ngoài 


Trong thời cổ đại, não phải luôn giữ các thông tin đe 
dọa trong một môi trường đầy thù địch; trong thời hiện 
đại não cũng phải lưu giữ nhiều thông tin như các số điện 
thoại cần thiết, và các thông ti được giữ trong “ký ức làm 
việc (working memory) của ý thức. Hiện nay chúng ta có 
nhiều dụng cụ máy móc như iPad, computer... để lưu giữ, 
nên nhu cầu này không còn cấp bách nữa. Nhưng trong 
vận hành bình thường não cũng phải lưu giữ thông tin, 


truy hồi các thông tin cũ. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 53 


Đổi mới thông tin 


Não cũng nhận thêm thông tin cần thiết mới. Thí dụ 
như quý vị thấy trong đám đông một khuôn mặt thân 
quen mà quý vị nghĩ mãi mà không nhớ tên, quý vị phải 
lục lọi trong ký ức, để nhớ tên người này, nhớ dễ hay khó 
là tùy tế bào trong hippocampus bị mất mát nhiều hay ít. 
Trong những trường hợp tệ hại nhất như bị mất trí nhớ 
(dementia), quý vị không còn nhận ra chính người thân 
của mình. Một trong những hiệu năng của chánh niệm 
là sinh sản các tế bào não mới, do đó giúp quý vị lượng 
tế bào não ở mức vừa phải hợp lý trong hippocampus, 
giúp trí nhớ của quý vị không rơi vào các trường hợp tệ 


hại nói trên. 


Tìm thêm kích thích 


Não bộ được cấu tạo trong quá trình tiến hóa là lúc 
nào tìm thêm thông tin về nguy hiểm hay phần thưởng 
như thức ăn, bạn bè và các tài nguyên khác. Lượng kích 
thích phải quân bình. Nếu quá ít thì chúng ta cảm thấy 


chán nếu nhiều quá thì căng thẳng và stress. 


Vận hành làm quân bình não bộ 


54 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Khi chú ý trở nên quân bình, phần corfical của não 
nhằm bảo vệ ký ức làm việc, đóng cửa không cho các 
thông tin khác vào. Khi cửa đóng, quý vị có khả năng 
chú ý một đối tượng một thời gian dài. Cửa đóng hay mở 
tùy thuộc vào lượng Dopawimne đủ hay không đủ, hay 
khi lượng này tăng, giảm bất thường. Chúng tôi xin đưa 
một hình ảnh để minh họa vận hành này của não. Như 
một con khỉ đang ăn chuối trên một cây, khi thấy chuối 
còn nhiều, con khỉ này sẽ không lưu ý đến những cây 
chuối khác vì đã thỏa mãn và vì lượng đopamine trong 
não lúc đó còn cao. Nhưng khi chuối bắt đầu cạn, con 
khỉ sẽ không còn chú ý đến cây chuối đang ăn. Lượng 
dopamine tác ứng với một bộ phận não là basal ganglia 


đánh tín hiệu cho não tăng hay giảm. 


Cấu trúc tự nhiên của não bộ 


Nhiều người trong chúng ta có khả năng chú ý nhiều 
hay ít vì cấu trúc tự nhiên của não (øeurological điversi- 
£y). Có người không ưa nhiều kích thích, chỉ muốn sống 
trầm lặng trong một môi trường yên tĩnh, f4 đại fa từm 
nơi vắng vẻ. Ngược lại có người chỉ muốn sống nơi phần 
hoa đô hội vì nơi này có nhiều trò vui kích thích. Trẻ 


em nếu có quá nhiều kích thích thì xem như là bị bệnh 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 55 


ADHA (affterntion defcit hyperactivify disorder) lúc nào 
cũng hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ được lâu. 
Những trẻ em này hay nghịch ngợm, phá phách trong 
lớp, và bị xem như mắc một thứ bệnh tâm thần làm trở 
ngại sự học. Những người cần kích thích dĩ nhiên là khó 
ngồi lâu để theo đõi hơi thở hay các đối tượng thân tâm 
khác vì thấy quá chán nên đễ bỏ cuộc việc thực hành 
chánh niệm. Nhưng Tề Thiên không phải là không có 
đối thủ: bàn tay và thân chú của Phật Bà có thể “trị Tế 


thiên. 


Xác Nhận Ý Định 


Phần theo dõi và duy trì chú ý là nhiệm vụ của PFC. 
Quý vị có thể nhờ tâm “nóï với PEC là “xin giúp tôi duy 
trì chánh niệm: Nói thầm với tâm dĩ nhiên, thử xem 
PEC có “nghe lời yêu cầu của quý vị không?! Tôi cũng 
nhiều lần nói chuyện như thế, ví như thấy tim đau nhói, 
tôi nói thầm với trái tim: “Cậu ơi chờ cho tới khi nào 
tôi viết xong Khoa học Não bộ rồi, cậu muốn làm gì thì 
làm, nhưng đã làm thì nhớ làm dứt điển”. Sau đó tôi 
thấy tim đỡ hơn. Người khác nghe tưởng tôi sắp bị lẩn 
thần, nhưng khi nói tôi rất thành khẩn. Vì thế những 
khi tâm đi lạc, quý vị có thể nói chuyện với PFC như: 


56 $& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, khi nào xong buổi 
ngồi Thiên tôi sẽ nói chuyện với cậu (lâm). Hay quý vị 
có thể làm trung tâm ngôn ngữ trong bán cầu não bận 
rộn bằng cách niệm một thần chú quen thuộc. Án Ma 
Ni Bát Di Hồng hay các hồng danh của chư Phật và Bồ 
Tát (Nam Mô A Di Đà Phật). Đó là Thiền Tịnh Song Tu. 
Niệm hồng danh chư Phật không phải nhằm mục đích 


mong cầu phước đức mà để giữ chánh niệm. 





THẦN CHÚ ÁN MA NI BÁT NHI HỒNG 


Một vài thói quen cần thiết trong đời sống hàng 


ngày 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 57 


Nếu thấy tâm đi lạc, thì xác nhận ý định là quý 
vị muốn duy trì chú ý với PFC, phần thông 


minh nhất não bộ. 


Sống chậm lại. Nhớ lời nói đùa của Nhất Hạnh: 
Slow down. Sit there, dowt do anything. Bỏ từ 


ngữ Hurry up trong từ điển cá nhân của quý vị. 


Nói ít lại. Đa ngôn đa quá. Nói nhiều quá dễ 
nói bậy! 

Mỗi lần làm một chuyện làm cho đến xong. 
Đừng làm nhiều chuyện một lần khiến tâm lo 
lắng. Nhiều thử nghiệm cho thấy multi-tasking 
không có lợi và không hiệu quả. Nên nhớ quý vị 
làm gì nghĩ gì tâm cũng biết vì tâm là quý vị và 


quý vị là tâm. Không giấu được nhau đâu nhé! 


Nên thư giãn và hành xử tự nhiên trước mặt 
người khác. Khi giao tiếp thường cái ngã dễ 
ghét nổi dậy và hành vi của mình dễ bị ảnh 
hưởng khi người khác có mặt. Nhớ chuyện một 
Thiển Sư không thể viết chữ được vì có một đệ 


tử gần bên xoi mói, phê bình. 


Trong các buổi thực tập tại khóa tu, lâu lâu có 


người đánh chuông cho đại chúng nghe để thức 


58 $®& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


tỉnh những người hay có tâm dễ bị đi lạc. Tiếng 
chuông huyến điệu đưa về nhất tâm. Trong sinh 
hoạt đời thường quý vị có thể dùng một sinh 
hoạt nào đó làm tiếng chuông như khi nghỉ 
ngồi uống trà, ngay cả tiếng chuông điện thoại 
cá nhân cũng có thể làm tiếng chuông, để quý 


vị tập trung chú ý lại hơi thở. 


Lúc ăn là lúc có thể thực hành chánh niệm. 
Ăn chậm và có ý thức là mình đang ăn, không 
những có lợi cho sức khỏe (dễ tiêu, giảm cân...) 
và còn giúp quý vị duy trì chú ý. 

Và nếu những chỉ dẫn này vẫn không làm tăng 
khả năng chú ý, thì fập chánh niệm. Khi thực 
tập chánh niệm ngay cả khi không làm gì, khi 
quý vị chỉ cần theo dõi tâm cảm thọ (thay vì 
tâm tư duy) thì thế lực của Tề thiên cũng giảm 
đi nhiều. 

Cuối cùng cố gắng giản dị hóa lối sống, bỏ đi 
một số thú vui nhỏ, chỉ duy trì các thú vui lớn 
hơn. Càng sống giản dị chừng nào, tâm càng 


an chừng đó. 


Não chỉ có thể giúp quý vị duy trì chú ý khi đầu 


óc tỉnh táo. Nếu quý vị thường xuyên mất ngủ 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡ 59 


chẳng hạn, lúc nào cũng ngật ngà ngật ngừ, dĩ 
nhiên là duy trì chú ý khó hơn. Quý vị phải 
nhớ tự chăm sóc mình và nhớ là những yếu tố 
như mệt mỏi, bệnh hoạn, trầm cảm... cũng ảnh 
hưởng đến khả năng duy trì chánh niệm. Khi 


quý vị mệt mỏi mà muốn tâm ý giữ chánh niệm, 


hơi. Mặc dù chỉ nặng chừng 2% cơ thể nhưng 
não tiêu thụ 20% oxygen. Hít vô một hơi thật 
đài, làm tăng lượng oxy trong não cũng là một 


hình thức Tổ ga cho não. 


cũng như cưỡi một con ngựa kiệt sức lên dốc. Hiệu quả của Thiển Chánh Niệm 
» Khi thực hành Chánh Niệm hệ thống Đối Giao 


Cảm được kích thích qua nhiều ngã. Tâm không 


Giả sử như các điều kiện cơ thể của quý vị bình 
thường, sau đây là những chỉ dẫn thực tiễn giúp quý vị 


cảnh giác: còn chú tâm đến những vấn để gây căng thẳng, 


Khi thực hành Chánh Niệm, gắng giữ cổ và 
xương sống thành một cột thẳng đứng, đó là lý 
đo tại sao trong các chùa, tự viện khuyến khích 
các tỳ kheo ngồi Thiền, dù đối với một cư sĩ quý 
vị muốn ngọa thiền cũng không sao. Cơ quan 
liên hệ đến tỉnh thức là reficular ƒorrmafion nằm 
trên cuống não, có các mô hình lưới có những 
dây thần kinh liên hệ đến tỉnh thức, cảnh báo. 


Để chống buồn ngủ, thường chúng ta có thể 
quán tưởng ánh sáng chói chang. Não sẽ kích 
động các tuyến tiết ra hóa chất norepinephrine, 
giúp quý vị tỉnh thức. Vai trò của Oxygen đối 


với não cũng như vai trò của xăng đối với xe 


60 _ $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


làm quý vị thư giãn và chú ý nhiều hơn đến thân 
thể như trong thực tập Body scan. Nhờ hệ thống 
Đối giao cảm được kích thích và các phần khác 
của hệ thống não bộ, thực tập chánh niệm đều 


đặn đưa đến các kết quả như sau: 


Làm tăng chất xám trong Insular, Hippocampus 
và Pre-Frontal Cortex; làm giảm mức não bị mỏng 
vì già vì phần này là phần duy trì chánh niệm, cải 
thiện các hoạt động tâm lý liên hệ đến các vùng 
này, kể cả chú ý, tình cảm từ bi và đồng cảm. 

Làm tăng mức vui vẻ. 


Làm tăng mức an lạc nhờ các tia gamma thường 


thấy trong não của các Thiền Sư Tây Tạng. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡@ 6l 


„ - Giảm mức cortisol. 

« _ Tăng cường hệ thống miễn nhiễm. 

« - Giúp các bệnh cơ thể như bệnh tim mạch, hen 
suyễn, tiểu đường loại 2, chứng PMS nơi phụ nữ 
và các loại đau mãn tính, kể cả bệnh ung thư. 

« Giúp các chứng bệnh do rối loạn tâm lý gây 
ra như mất ngủ, lo âu, sợ hãi kinh niên, và rối 


loạn dinh dưỡng (Hanson p. 85). 


Từ Chánh Niệm Đến Chánh Định 


Chánh niệm sẽ đưa đến trí huệ và phương pháp hữu 
hiệu làm tăng chánh niệm là thực hành thiền quán. Hiện 
nay tại Mỹ, trong doanh nghiệp, trường học và bệnh viện 
có nhiều người thực hành chánh niệm và chứng tỏ hiệu 
năng, chú ý tăng trưởng, lành bệnh nhanh hơn và nhất là 
giảm stress. Đây là những chứng nghiệm có thực, không 
phải là những lời quảng cáo nhảm nhí. 


Thách thức của thiền Chánh Niệm 


Thực hành chánh niệm là một thử thách vì nó đi 


ngược lại với nhu cầu sống còn của tổ tiên chúng ta 


62 _ $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


trong một thời mà chỉ có một luật duy nhất là luật rừng 
xanh. Nếu tổ tiên ta tập trung chú ý vào một đối tượng 
quá lâu, Tơ đãng” không chịu chú ý đến những nguồn 
nguy hiểm khác thì dễ bị cây gậy đật nát thân và không 
có cơ hội truyền hậu duệt! Tân viên là một từ ngữ phản 
ảnh việc thiếu khả năng tập trung, chú ý lâu dài, nhưng 


chính nhờ thế mà tổ tiên chúng ta sống sót. 


Khi thực tập thiển mở rộng không đối tượng 
(Choiceless awareness), quý vị chú ý đến bất cứ đối tượng 
nào hiện ra trong tầm ý thức, quý vị cảm thấy rất khó 
khăn, vì não không có thói quen để đối tượng trôi qua 
mà không phản ứng. Điều này não đã được rèn luyện 
trong hàng triệu năm tiến hóa. Thiền mở rộng không đối 
tượng khó hơn Thiền Chánh Niệm nhiều, vậy mà Jon 
Kabat Zin còn than thở giữ chánh niệm là một công việc 


khó khăn nhất trên đời đối với ông. 


Năm giai đoạn trong quá trình thực hành Chánh 
Niệm (Jhana-Absorption) 

Sau khi chọn lựa một đối tượng quán niệm (hơi thở, 
cảm giác...) nếu quý vị duy trì được chánh niệm một 
thời gian, quý vị có thể trải nghiệm những giai đoạn 
sau đây: 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 63 


I. Áp dụng chú ý vào đối tượng đã chọn (applied 


attention). 


2. Duy trì chú ý trên đối tượng trong chiều dài 


của hơi thở (sustained attention). 


3. Hỷ: Cảm giác vui sướng đột ngột (Rapture, 
Bliss), bùng lên như một ngọn lửa. 


4. Lạc (joy) cảm giác vui sướng, hạnh phúc, nhẹ 
nhàng, thảnh thơi hơn, không còn ham muốn, 
hài lòng, tĩnh lặng. 


5. Nhất tâm (Singleness of mind) trong giai đoạn 
này ý thức hoàn toàn bị cuốn hút vào đối 
tượng, ý tưởng ít xuất hiện trong đầu, buông 
xả, hài lòng, quên quá khứ hay dự định tương 
lai, tràn ngập cảm giác hiện diện ngay bây giờ 
(present). Tâm trở nên vững chãi, quân bình. 
(Hanson, p 193). 


Trong giai đoạn thứ ba, Rapture hay bliss, hippocam- 
pus bơm một số lượng dopamine tối đa vào working 
memory (khiến cho ý thức duy trì chánh niệm dễ dàng). 
Sau đó nguồn vui này trầm lắng xuống cảm giác Lạc, 
hạnh phúc, thỏa nguyện, không còn ham muốn thay đổi 


hiện trạng và nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng. 


64 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Trong giai đoạn thứ năm, ø#hất tâm, các tia gamma 
có tần số cao, thường thấy trong các hành giả nhiều kinh 
nghiệm như các thiền sư Tây tạng, xuất hiện. Giai đoạn 
Nhất tâm có thể xuất hiện tự nhiên sau giai đoạn Lạc. 
Tâm không còn quan tâm đến quá khứ, dự định tương 
lai và nuôi dưỡng cảm giác hoàn toàn sống trong hiện 
tại. Cũng như các cơ bắp khác của cơ thể, khả năng chú ý 
càng được dùng thì càng mạnh, không dùng thì có ngày 
sẽ mất. Giai đoạn quan trọng được nhắc tới trong bốn 
(hay năm) giai đoạn này trong sắc giới là ĐỊNH (Sama- 
dhị). 


Khi duy trì được chánh niệm, ba yếu tố tâm giữ 
được là quân bình, bền vững và hiện diện. Tâm có thể 
hoàn toàn tĩnh lặng, ý thức thông thường không còn, 
hành giả không còn nghe tiếng đóng hay mở cửa khi 
thực hành Chánh Niệm, không còn chú ý đến những 
gì xảy ra chung quanh như trong trường hợp những 
hành giả đã đạt tới Đại định (One pointedness). Các nhà 
khoa học não bộ chỉ có dữ kiện đo lường bốn giai đoạn 
trong sắc giới, hoặc chưa có đối tượng nào vào đại định. 
Khi đến giai đoạn vô sắc giới, họ chỉ trích kinh Phật mà 
không bình luận gì thêm. Khi chúng tôi nhắc tới Định, 
quý vị nên hiểu là Định có nghĩa là trong giai đoạn Xả. 


Hy vọng trong thời gian gần đây các hành giả có nhiều 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 65 


kinh nghiệm như các đại sư Tây Tạng có thể cung cấp 
những dữ kiện khoa học cho các nhà khoa học não bộ, 
chừng đó chúng ta có thể biết những gì xảy ra trong não 
khi hành giả nhập Đại Định. 


Bốn giai đoạn chứng nghiệm trong sắc giới là chọn 
đối tượng chú ý, duy trì chú ý, hỷ và xả và tiếp theo đó 
là bốn giai đoạn trong vô sắc giới từ Diệt Tận Định (Đại 
Định) và chấm dứt khổ đau (Cessation of sufering). Cái 
gì xảy ra trong não khi một hành giả đạt tới mức chấm 
dứt khổ đau? Các nhà khoa học não bộ không “bàn luận” 
về mức Định này mà chỉ chắc tới lộ đồ thức tỉnh trong 
kinh Phật. Khi đối tượng của ý thức của não-tâm bất 
động, thì tâm hoàn toàn yên tĩnh, khi hoàn toàn yên tĩnh 
thì tâm không còn bám víu vào vui mừng khi nhận diện 
lạc thọ, không tức giận khi nhận diện khổ thọ, không 
tới không lui (bất khứ bất lai), không còn biến/hiện hay 
sinh/diệt; không còn sinh diệt thì không còn khổ đau 
nào có thể dính mắc vào lâm. Ai muốn gọi gì thì gọi, 
niết bàn hay tịnh độ cũng được. Xả là một bước ẫu quan 


trọng để chúng ta cắt đứt nguồn mạch của khổ đau. 


Trong tâm tỉnh thức thì não bộ có những vận hành 
nào? Theo Hanson, tín hiệu, ý tưởng rất ít khi xuất hiện, 
thông tin và nội dung cũng biến mất. Ý thức trở nên vi tế 


hơn, ý thức và đối tượng trở thành một trong giai đoạn 


66 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


nhất tâm, có thể các chất dopamine, opoids được tiết 
ra nhiều hơn, các phần kích thích báo động não, phần 
amysdala, cũng ít hoạt động lại. Đột nhiên ý thức chuyến 
hóa xuất hiện: hành giả nhìn gì cũng bằng cái nhìn sơ 
tâm, trinh nguyên, như mới thấy lần đầu. Dù vẫn còn 
trong Sắc giới nhưng hành giả bắt đầu thấy thế giới tỉnh 
thức thấp thoáng đâu đó. Hanson dùng một ẩn dụ cho 
chúng ta hiểu một hành giả sắp sửa vào cửa Thiền qua 
cửa ngõ thực nghiệm. Một người suốt đời sống quanh 
quấn trong một thung lũng, đột nhiên một ngày đẹp trời 
nào đó ông ta vui chân lạc lối trên đỉnh núi. Nhìn xuống 
thung lũng, ông thấy mọi sự mọi vật đều xuất hiên hoàn 
toàn khác với những gì mà ông thấy trước đây. Viễn cảnh 
này ông giữ được suốt cả đời. Đọc tới đây tôi nhớ tới 
lời Thiền Ngữ của Triệu Châu: “Trước khi tu Thiền, (tôi 
thấy) núi là núi, sông là sông. Trong khi Tu Thiền (tôi 
thấy) núi không còn là núi và sông không còn là sông! 
Sau khi Tu Thiển lại thấy núi lại là núi, sông lại là sông” 

Những nhà khoa học tiên phong khi khám phá ra 
những điều mới mẻ cũng như các hành giả sắp sửa 'vào 
cửa Thiền. Einstein có thể mô phỏng câu nói của Triệu 
Châu: Trước khi khám phá thuyết tương đối, tôi thấy 
không gian là không gian; thời gian là thời gian. Khi 
khám phá thuyết tương đối tôi thấy thời gian là không 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 67 


gian, vật thể là năng lực. Chỉ thiếu mệnh đề thứ ba như 
Triệu Châu. Một triết lý bí truyền (esoteric) và khoa học 


công truyền (exoteric) khác nhau chỗ đó. 


Sau khi nhập Đại Định, Tuệ có thể phát sinh. Tuệ 
thường được dịch là Wisdom, khác với trí thông minh 
bình thường qua trí thức phân biệt. Tuệ đối nghịch với 
vô minh (delusion). Trong Thập nhị nhân duyên, vô 
minh là nguyên nhân đầu tiên và nếu chúng ta đi ngược 
lại, chúng ta sẽ thấy sau danh sắc, lục nhập thì đến hữu 
và thủ. Vô Minh là nguyên nhân đầu tiên hay quả cuối 
cùng? Khi quý vị vẽ một vòng tròn, vô minh và xúc thủ” 
hợp nhất thành một. Đi ngược trở lên chúng ta gặp lục 
nhập (đeo trên người Bồ Tát Di Lặc). Gọi là lục tặc vì 
nhãn, nhị, ty, thiệt, thân và ý thức là cửa ngõ đi vào Tâm, 
nhưng chuyện gì xảy ra nếu chúng ta sinh ra thiếu các 
giác quan này? Chúng ta sống trong đêm dài một đời! 


Vậy là nên gọi là lục tặc hay lục phúc? 


Chúng ta có thể chế ngự các lục tặc khi đạt tới mức 
Xả như đã nhắc trên. Thầy Nhất Hạnh định nghĩa Xả là 
Tự Do, giai đoạn mà chúng ta có thể bắt đầu thấy thấp 
thoáng được nguồn cội khổ đau. Xả là bàn tay xòe ra, thủ 
là nắm bàn tay chặt lại. Thực hiện được Xả rất khó khăn 
vì Xả đi ngược lại thói quen tự động của não, bị điều kiện 


hóa trong nhu cầu sống còn trong quá trình tiến hóa. 


68 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Xả không có nghĩa là vô cảm hay vô tư. Khi trong tình 
trạng Xả chúng ta không phản ứng theo thói quen phi 
công tự động của não. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói là khi có 
Xả chúng ta phản ứng có ý thức và hợp lý nhưng không 


khuấy động an bình nội tâm. 





Motto của Đại Học Vạn Hạnh 


Morfo (phương châm) của Đại Học Vạn Hạnh là 
Tuy Tuệ thị nghiệp, có Tuệ là có chánh kiến. Trong 
Phật giáo có nhắc tới Tam Pháp Ấn, hay Tam giải 
thoát môn: Khổ, Vô Thường và Vô Ngã. Vô thường 
thì dễ chấp nhận và dễ thấy. Chỉ cần quan sát sự tăng 
trưởng của đời người, chúng ta cảm thấy rõ ràng dấu 
vết vô thường. Cái gì có sinh thì có diệt, có hiện thì 
có biến, cái này có nhờ cái khác có, không có cái gì tự 
mình mà có, có fhì có tự rrảy may. Nhìn theo quan điểm 


tiến hóa, một sinh vật phải trao đổi “năng lượng với vũ 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 69 


trụ bên ngoài. Chúng ta hít vô dưỡng khi từ bên ngoài, 
thở ra thán khí cho các sinh vật trong quá trình trao đổi 
biến hóa (metabolism). Chúng ta đã nhận hàng tỷ nguyên 
tử hay nhiều hơn nữa. Có thuyết cho rằng trong vòng 7 
năm, nguyên tử trong người chúng ta đều là nguyên tử 
mới thâu nhận từ bên ngoài. Chúng ta bây giờ không 
phải là chúng ta mười năm trước hay năm ngoái về tâm 
lẫn thân. Cơ thể thay đổi đã đành, tâm chúng ta thay đổi 
nhanh chóng không kém; tư tưởng, ý nghĩ, quan niệm, 
lập trường đầu thay đổi vì ảnh hưởng bởi người khác hay 
bởi các dòng chảy tư tưởng mới. Các tế bào não bắn nhau 
5 ngàn lần trong một giây để trao đổi thông tin với nhau. 
Khi chúng ta thay đổi tư tưởng, tình cảm, các synapses 
trong tế bào não bắn nhau và liên minh với nhau trong 
vòng 4/10 giây. Đó là lý do trong đầu lúc nào chúng ta 
cũng thấy tâm viên ý mãn. Tiết lộ bí mật cho quý vị biết, 


chẳng có Tề Thiên nào quấy phá Tâm cả! 


Pháp ấn thứ hai là khổ. Hữu thân hữu khổ. Đó là bi 
kịch nhân sinh, zrới sinh ra thì đà khóc chóe! Còn sống và 
còn yêu thì thế nào chúng ta cũng bị mũi tên đau khổ thứ 
nhất bắn trúng. Và phần lớn hoạn nạn, đau khổ chúng 
ta gặp phải trên đời chúng ta là do hàng ngàn nguyên 
nhân tương tác, có nhiều khi do chúng ta tạo nghiệp, 
nhưng phần lớn là do dòng sông nguyên nhân khách 


70_$®& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


quan. Nhờ Tuệ giúp chúng ta hiểu điều này nên chúng 
ta không phản ứng và do đó sẽ giảm bớt số mũi tên thứ 
hai tự bắn mình, gây thêm thương tích cho mình, như 
oán trời trách đất, trách người khác và trách mình, tự 
cho mình sinh vào một ngôi sao xấu, cộng thêm những 
tình cảm tiêu cực như lo âu, oán hận... Đức Phật suýt 
chết vì có người lăn đá ám hại, đã từng đau khổ nhìn bộ 
tộc Shakya bị tận diệt mà cũng không làm gì được. Quý 
vị có người thân nào xấu hơn Đề Bà Bạt Đa không? Nhờ 
Xả và Tuệ quý vị có một nhãn quan mới để ứng xử và giữ 
thân tâm an lạc, thay vì trầm cảm năm này sang năm nọ, 
đến lúc bị PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Nhờ 
tiến bộ của khoa học não bộ mà quý vị có thể phản ứng 
'tốt hơn Tổ Huệ Khả. Nếu có ai nói ông đưa tâm cho tôi 
để tôi an tâm cho; quý vị có thể trả lời là: “Cám ơn, tôi 
biết các synapses đang bắn nhau, để tôi tự an tâm mình 
được rồi” Tổ sẽ cười và khen: “Giỏi, hậu sinh khả úy” 
Xả còn được dịch là Serenity. Henson có chép lại 
một thần chứ liên hệ đến thái độ Xá, chúng tôi ghi lại 
xem như thần chú hiện đại của Phật Bà Quan Âm để trị 
Tế Thiên về tội lăng xăng, cứng đầu. Tề thiên hiện đại 


không ai khác hơn là synapses của não. 


May I fnd Serenity to accept things that cant be 
chaneed, the Courage to change things that should be 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡@ 71 


changed. And have the Sererity to distinguish one [rom 
the other. Accepting hardship as the way to Peace. Live one 
day at the time. Enjoy one tmoment at the time. (Xin cho 
tôi tìm thấy Xả để chấp nhận những gì không thể thay 
đổi; có can đảm thay đổi những gì nên thay đổi. Và có Xả 
để phân biệt điều này và điều kia. Chấp nhận khó khăn 
như là con đường thực hiện An lạc. Sống từng ngày một 
và hưởng thụ cuộc đời trong từng khoảnh khắc một.) 


Có những chuyện trên đời không thay đổi được như 
đau khổ, vô thường, tương tức tương hiện, cái này liên 
hệ với tất cả các cái khác. Hy vọng chúng ta đạt được 
Tuệ giác để phân biệt những gì cần thay đổi và những 
gì không thể thay đổi. Trong bi kịch của kiếp nhân sinh, 
đời này và đời sau chỉ cách nhau một hơi thở. Enjoy one 
momenf at a time. Tận hưởng cuộc sống từng giây phút 
một. Chúc quý vị ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày 
sáu thời đều an lành. Xả là cánh cửa giải thoát. Và muốn 
đạt tới Xả, không có cách nào khác hơn là thực hành 
Chánh niệm. Và bắt đầu bằng một hơi thở ra, một hơi 
thở vào. 


72 _$& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 





CHƯƠNG SÁU 


“lí uô hưng tâm 





- Rick Hanson - 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM 73 


Đại từ Đại bi thương chúng sanh 
Đại hỷ Đại xả cứu muôn loài 


Sau khi duy trì chánh niệm một thời gian, hành giả 
có thể chứng đắc' hai giai đoạn Hỷ và Xả. Dùng con mắt 
từ bi để thìn và đối xử với chúng sinh mới là mục đích 
rốt ráo của việc tu hành. Giới sát là giới quan trọng nhất 
trong các giới cấm trong Phật giáo, kể cả sát hại vi sinh vật 
trong nước và côn trùng dù là cơn sâu cái kiến. Chúng ta 
thấy quý vị tỳ kheo rón rén để khỏi đạp côn trùng khi đi 
khất thực và Thiền hành vào mùa mưa. Hai câu kệ trên 
cho thấy hướng nhập thế của Phật Giáo, tu không phải 
để mà tu, mà để phục vụ chúng sinh và “muôn loài. Trực 
chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Tâm Phật là tâm từ 
bi và trí tuệ. Không những chỉ nói tới nhân quyền, mà 
Phật còn mở rộng tới chúng sinh quyền (all beings) 

Tờ là chân tâm và Ù¡ để đối xử với các đối tượng 
khác bên ngoài. Trong quyển Cơ sở Khoa học của Thiển 
Chánh niệm (TƠN) tôi có nhắc đến các thử nghiệm cho 
thấy những người thực hành chánh niệm khích động 
phần Limbic của não bộ giúp hành giả phát triển đồng 
cảm (Empathy), bước đầu của từ bị, nhiều hơn những 
người không thực hành. Những huyền thoại chúng ta 
hay nghe như các nhà sư ngồi Thiền trong rừng, các thú 


74_$®& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


dữ và chim chóc đến đậu quanh mình “nghe kinh một 
cách thân thiết. Thú vật có cảm thấy được hạnh từ bi của 


quý hành giả đắc đạo không? 





Từ và Bi 

Từ thường được dịch ra là Compassion và Bi là Lov- 
ing Kindness. Một hình ảnh minh họa giữa sự khác biệt 
giữa Từ và Bi. Từ là Trái Tim Mặt Trời (The Sun is my 
Heart) trong khi Bi là ánh sáng chiếu rọi đến tất cả mọi 
vật ở địa cầu. Từ là nguồn năng lực yêu thương trong khi 
Bi là áp dụng vào cách ứng xử xã hội. Bi bắt đầu từ Đồng 
Cảm (Empathy). Đồng cảm nghĩa là hiểu biết, hay thông 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 75 


cảm với hành động của người khác, nhất là ý định và 
tình cảm của họ. Đồng cảm biểu hiện lòng độ lượng vì 
nhiều khi chúng ta không chấp nhận một vài hành động 


của một người nhưng vẫn hiểu tại sao họ làm như thế. 


Loài người cổ đại bắt đầu làm dụng cụ trong thời đá 
cũ và đá mới và trong vòng 2.5 triệu năm, giúp não lớn 
gấp ba lần nhưng chức năng făng 10 lấn, như phát triển 
khả năng giao tiếp và ứng xử xã hội, tình cảm, ngôn ngữ 
và nhận thức. Cho đến khi con người hiện đại định cư từ 
kinh tế săn bắn đến kinh tế nông nghiệp (10 ngàn năm), 
những tình cảm căn bản của loài người như vị tha, độ 
lượng, quan tâm đến việc giữ gìn tiếng tốt, công bằng, 
tha thứ, luân lý và... tôn giáo thành hình và trở thành 
những giá trị tiêu chuẩn. Các nhà khoa học não bộ gọi 
giai đoạn này là giai đoạn social brain của não. Giai đoạn 
văn minh, văn hóa và tôi giáo, con người hiện đại qua 


hết thời tiền sử hồng hoang: 


Đồng cảm là bước bắt đầu những tình cảm khác, là 
khả năng gần gũi, hiểu động lực, tình cảm bên trong của 
người khác. Nếu không có đồng cảm chúng ta chỉ sống 
như một đàn kiến hay đàn ong, sống chung với người 
khác nhưng mỗi người vẫn chỉ là một ốc đảo cô đơn! 


Chúng ta có những tình cảm mà các nhà khoa học não 


76 $& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


bộ gọi là tế bào não phản chiếu (mirror neutrons) giúp 
chúng ta thông cảm tâm trạng, tình cảm, động lực hành 


động của người khác. 


Lý thuyết về Tâm (theory of Mind) (ToM/) cho rằng 
khả năng suy nghĩ thuộc phần PFC. Theo ToM não chỉ 
phát triển đầy đủ vào giai đoạn thanh thiếu niên hay vào 
đầu những năm hai mươi tuổi. Tình yêu và mối liên hệ 
gia đình của con người sâu đậm vì con người là một sinh 
vật có thời niên thiếu dài nhất so với các sinh vật khác. 
Dĩ nhiên có những yếu tố khác góp phần vào việc phát 
triển tình yêu nơi con người như văn hóa, giới tính, tâm 


lý cá nhân. 


Tình yêu lãng mạn hiện diện trong hầu hết các văn 
hóa và theo ToM bản chất tình yêu dựa trên yếu tố sinh 
lý và sinh hóa trong cơ thể. Các hóa chất như endor- 
phin, vasopressin và oxytocin phát triển tình yêu và liên 
hệ. Cặp nam nữ nào giữ tình yêu gắn bó lâu dài thường 
có lượng Dopamine kích thích não nhiều hơn. Quý vị 
có thể không hứng thú vì các nhà não bộ lúc nào cũng 
chỉ nói chuyện vật lý - điện não và hóa chất, nhưng đây 
là những vật thể có thể định lượng và chứng nghiệm 
được. Khoa học không chấp nhận hay nghi ngờ những 
gì không chứng nghiệm được. Quý vị thấy các tế bào não 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 77 


bận rộn nói chuyện với nhau 5 ngàn lần một giây và lúc 
nào cũng cảnh giác về mức độ hóa chất và hormones để 
giữ cho thân tâm của quý vị an lành. Nghĩa là não làm 


việc không nghỉ 24/7 để bảo vệ an sinh của chúng ta. 


Từ là lòng thương yêu rộng lớn cho chúng sinh khi 
họ bị đau khổ, như Bồ tát Quan Thế Âm lắng nghe tiếng 
kêu than của chúng sinh. Trong khi Bi thể hiện trong 
những ứng xử đời thường, như mỉm cười chào một 
người chưa quen, nhường xe cho một người lái xe đang 
bị kẹt ở làn trong. Chúng ta có thể dịch giản dị là tử tể 
đối với mọi người, nhưng Bi phản ảnh của tình thương, 
vì thế hay được ghép chung thành loving-kindness. Và 
đồng cảm là bước đầu của Bi. Trong nguyên ngữ La 
Tỉnh, 'kữmđ' (tử tế) cùng một gia đình với từ ngữ “k 
(thân bằng quyến thuộc) nghĩa là tử tế với người khác 


như thân quyến của mình. 


Ý định phần lớn ảnh hưởng cách ứng xử của chúng 
ta. Thiện ý thường phát sinh hành động, ý nghĩ và lời 
nói tốt đẹp đối vơi người khác, còn ác ý dĩ nhiên thúc 
đẩy chúng ta có thể có hành vi ngược lại. Một bài thực 
tập thông thường trong Phật giáo là thực tập tử tế với 
4 hạng người khác nhau mà chúng ta thường giao tiếp: 
một là những người chúng ta cảm thấy dửng dưng, 


78 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


không thương không ghét; hz7, những người mà chúng 
ta không thích, thù ghét; ba, những người thân hay ân 


nhân; và bốn, chính chúng ta. 


Dĩ nhiên tử tế với những người mà chúng ta ghét rất 
khó. Quý vị có nhớ một câu trong kinh Bát Đại Nhân 
Giác “rất khó mà không ghét những “kẻ thừ của mình; 
nhưng không có nghĩa là không làm được. Thay vì nói 
'ác giả ác báo cầu mong cho kẻ thù gặp tai nạn cho đáng 
kiếp, quý vị có thể quán chiếu câu trong Kinh Pháp cú 


“lấy oán báo oán, oán không bao giờ tiêu tan: 


Các nhà khoa học não bộ đã thi hành những thực 
nghiệm và thấy là những người duy trì sân hận và ác ý 
đễ mắc bệnh tim mạch. Những người thù dai giống như 
tự uống thuốc độc chờ ngày thuốc phát tác (Hanson, p 
167). Nhớ câu ca dao “hữu thân hữu khổ còn sống và 
yêu thì phải chấp nhận cơn đau thể chất và tình cảm, 
không ai tránh được. Chúng ta cảm nhận cơn đau này, 
nhưng để chúng tự nhiên cho chúng trôi đi. Chúng hiện 
rồi biến, như mây trôi đi trong bầu trời, xem chúng như 


những con ngỗng trời bay qua đi không để lại dấu tích. 


Trong khi giao tiếp, trong đầu chúng ta thường phân 
biệt rõ ràng “chúng ta” (we, us) và “họ” (them, they). Cố 


gắng mở rộng vòng đai chúng tả để bao gồm “họ; tất cả 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 79 


những người đang sống chúng trên hành tinh xanh với 
chúng ta và nếu có thể tất cả chúng sinh vô tình khác, 
như thú vật, cây cỏ, đất đá, sông núi. Nhiều người nghĩ 
đây là một điều quá lý tưởng, nếu không muốn nói là 
'không tưởng. Việc thực hiện được những điều này quá 
khó, nếu không muốn nói là “bất khả. Triết lý và tôn 
giáo như Phật giáo thường đưa ra lý tưởng, ngôi sao dẫn 
đường trong đêm tối tăm, nhưng muốn tới đích phải 
bước đầu tiên. 


Trong thời kỳ mà chủ nghĩa tư bản quá khích ca ngợi 
"tham lam là tốt, mánh ung là công bằng, hơn lúc nào 
hết đạo đức Phật có thể đóng vai trò chủ yếu trong việc 
ngăn chặn một xã hội đầy ngạ quý, thiếu nhân tính và 
nhân tình. Quý vị có thể tập đối xử tử tế với người bạn 
đời thân quyến, hay bạn bè. Tôi nhớ một câu chuyện do 
Nhất Hạnh kể về một người chồng lái xe, trong óc nghĩ 
về mọi chuyện khác, trừ bà vợ bên cạnh. Quý vị thử duy 
trì chánh niệm trên người bạn đời, mà Jon Kabat Zinn 
nói là để mình “be seerr, hay như Nhất Hạnh nói là 7 am 
here ƒor you”. Sống tỉnh thức bên nhau không có tốn kém 
gì, nhưng nuôi dưỡng tình nghĩa lâu bền, thay vì sống 
bên nhau trong thất niệm như hai người xa lạ. Những 
chuyện tử tế nho nhỏ đó là thực ra là đạ/ b¡. Từ là lý 
tưởng và bi là những phương cách thực hiện lý tưởng. 


80 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Quý vị có thể áp dụng Đại bi ngay khi quyết định 
chọn thức ăn, ít thịt cá lại, rau cải nhiều hơn, vừa khỏe 
mạnh, vừa thể hiện lòng Đại bi, dù chúng ta không thể 
nào giữ giới sát tuyệt đối. Mấy năm trước tôi có nghe một 
vị tôn túc tuyên bố một câu xanh dờn là giết kẻ ác không 
phạm tội sát sinh (!) Chắc vị tôn túc này muốn nhắc tới 
chuyện một vị bồ tát sát nhất miêu cứu vạn thử. Trong câu 
chuyện đó ít tai chịu nhắc tới đoạn cuối: vị Bồ Tát đó phải 
trả nghiệp cho việc giết một con mèo. Tôi vốn mang ơn 
và từng làm việc với nhiều tôn túc bên nhà nên tình thần 
kính trọng Tăng chúng tất cao, nhưng khi nghe những 
lời phát ngôn kiểu đó trong lòng không khỏi xót xa. Đâu 
phải sự tình cờ mà thời mạt pháp xảy ral 


Trích lời về Từ và Bi của những vị tôn túc trong hàng 
ngũ tăng già nhiều vô số kể. Tôi xin trích dẫn một nhận 
xét của một nhà khoa học có lẽ không ai không nghe 
danh, Albert Einstein: 


A human being is a part oƒ the whole, called by us “Uni- 
vers€”, a part limited in time and space. He experiences him- 
selƒ, his thoughfs, his [eeling, as something separated [rom 
the rest - a kind oƒoptical delusion oƒ his consciousness. This 
đelusion is a kind oƒ prison ƒor us, testricfing us f0 0ur per- 
sonal desires and to efjections ƒor a ƒew niearest to 1s. Qur 


task rmust be to free ourselves from this prison by widen- 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIÊN CHÁNH NIỆM @& 8l 


ïng our circle 0ƒ comppassion to ermbrace all living creafures... 
Nobody is able to achieve this cormpletely, but striving ƒor 
such achievementf is in itselƒ a part oƒ liberation anƒ [ounda- 


fion [or inner seCurity. 
Tạm dịch: 


“Con người là một phần của toàn thể mà chúng ta 
hay gọi là “vũ trụ”. bị giới hạn bởi thời gian và không gian. 
Qua trải nghiệm, ý nghĩ, cằm thọ cơn người Thấy mình 
cách biệt với toàn thể, - đây là một cái thấy vô minh lâm 
lẫn của ý thức, cần phải hủy bỏ. Cái thấy vô minh này trở 
thành một nhà tù, giới hạn ham muốn và tình cảm cho 
một số người thân cận nhất. Công việc chúng ta phải làm 
là giải phóng khỏi nhà tù bằng cách nới rộng vờng đai của 
tử bi để ôm châm tất cả chúng sinh. Không ai có thể thực 
hiện điễu này một cách hoàn toàn, nhưng chúng ta phải cố 
gắng thực hiện như là một phần của việc giải phóng nên 
tảng an bình nội tâm.” 


(on Kabat-Zimn, trong The Minds Own Physician, p. 55). 


Einstein xứng đáng được gọi là Rinpoche Tây Tạng! 
Đây là chỗ gặp gỡ giữa Khoa học và Đạo học. Hay nói như 
Arnold Toynbee, cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa Đông và Tây 
trong quá trình tổng hợp một nền văn minh ngoạn mục 


trong thời đại chúng ta. 


82 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂNMINH 


Hỷ và Xả 

Equanimity ¡is a perfect, unshakable balance oƒ mïnd 

Xá là trạng thái quân bình nội tâm toàn hảo, không 
có øì lay động được 

- Nyanaponika Thera - 


Các giai đoạn Hỷ (Bliss), Xả (Equinimity), và Nhất 
tâm (Singleness of mind) có thể đạt được nếu quý vị duy 
trì được chánh niệm trong một thời gian dài, như quý 
tôn túc tu hành trong các sơn lâm cùng cốc trên dãy Hy 
Mã Lạp Sơn. Các nhà khoa học não bộ (heo đối được các 
vận hành của các sóng não và các hóa chất đến đây và họ 
dừng ở đây, vì họ chỉ có thể thử nghiệm đến giai đoạn 
này, nghĩa là thuộc lĩnh vực sắc giới. Khi qua tới lĩnh vực 
vô sắc giới, họ trích lại kinh Phật mà không bình luận gì 
thêm. Các hành giả như Matthieu Ricard và các Đại Sư 
Tây Tạng may ra có thể giúp các nhà khoa học hiểu thêm 
về kiến thức này. Giản dị là nếu chưa đạt đến mức giác 
ngộ thì không thể mô tả tâm giác ngộ trong một “não 
giác ngộ như thế nào. Nói theo các dự án nghiên cứu, 
đây là tầm giới hạn (Scope) của khoa học não bộ trong 
việc nghiên cứu thực hành tâm linh với tình trạng kiến 
thức hiện nay. Đó là lương thiện trí thức mà bất cứ một 
nhà khoa học nào cũng nhớ như kinh nhật tụng. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡ 83 


Xã được dịch sang Anh Ngữ là equanimity, theo ngữ 
nguyên La tỉnh có nghĩa là cân bằng “não. Equanimity 
như một công tắc ngắt điện não để chấm dứt đau khổ. 
Nhưng Xả không phải là lãnh đạm hay vô cảm. Chúng 
ta vẫn sống trong cơn gió bụi nhưng không bị phiền 
nhiễu vì bụi đường, vì chúng ta không đeo đuổi bám 
víu những cảm giác vui thú và không xua đuổi các cảm 
thọ đau khổ. Chúng ta chỉ nhận biết đây là cảm giác vui 
thú và cảm giác khó chịu, đau khổ nhưng không giận 
dữ, bực dọc mà chỉ ghi nhận đây là một cảm giác vui thú 
hay khó chịu. Đây là một điều "bất bình thường vì não bị 
điều kiện hóa là phải phản ứng với cây gậy và củ cà rốt để 
sống còn hoặc hưởng thú vui. Xả giúp chúng ta không 
thất vọng hay thỏa mãn với đời sống. Hiểu biết cuộc đời 
có trăm lần vui thì cũng có vạn lần buồn, làm chúng ta 
bình thản hơn. 


Sau đây là một câu chuyện mô phỏng từ Nam Hoa 
Kinh của Trang Tử, minh họa cho thấy phần lớn những 
biến cố trong đời chúng ta là do hàng gàn nguyên nhân 
đưa tới. Một người đang dạo thuyền giữa dòng sông thì 
thuyền bị lật úp xuống nước. Kịch bản thứ nhất là có 
người tìm cách lật thuyển để hại mình. Kịch bản thứ hai 


là thuyền lật chỉ vì một thanh gỗ lớn trôi xuôi theo dòng 


84 _$® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


nước và có trăm ngàn lý do trôi đến đụng thuyền. Những 
biến cố trong đời chúng ta phần lớn như trong kịch bản 
thứ hai, do nhiều nguyên nhân đưa đẩy tới. Nghĩa là khi 
còn sống và còn yêu không ai tránh được những bi kịch 
đời sống. Các nhà văn và triết gia Tây phương gọi đây 
là Human Condition. Ca dao gọi là hữu thân hữu khổ. 
Nhờ biết điều này chúng ta không tự bắn mình thêm 
mũi tên thứ hai làm tăng thêm nỗi đau cho mũi tên thứ 
nhất. Xả giúp chúng ta không phản ứng cho các sự kiện 
này, như một công tắc ngắt điện, chấm dứt đau khổ, ít 
nhất là trong một giai đoạn. Hiểu biết được điều này có 
thể giúp chúng ta giữ tâm yên tĩnh trong khi gặp hoạn 
nạn. Điều này không đồng nghĩa với chuyện chúng ta thụ 
động chấp nhận "số phận, bởi vì nếu có tuệ giác, chúng ta 


có thể tránh những hoạn nạn trong tương lai. 


Hiểu biết và quyết định không phản ứng là trách 
nhiệm của phần Pre Fonfal Corfex (PFC). Và ý định giữ 
tâm trong tình trạng Xả còn có sự góp tay của phần a#- 
terior cingulafe cortex (ACC). Trong tình trạng Xả, giống 
như quý vị ngồi trên bờ sông, thấy muôn ngàn cảm thọ 
trôi qua, nhưng nhờ ngồi trên bờ chúng ta không bị lôi 
cuốn theo dòng cảm thọ đó. Khi đạt đến mức độ Xả, các 
hành giả báo cáo là lúc đó họ đuy trì chánh niệm dễ dàng, 


không cần cố gắng nhiều. Duy trì chánh niệm lâu dài 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 85 


giúp chúng ta có thể đạt được Xả và nhưng ngược lại Xả 


cũng giúp chúng ta càng duy trì chánh niệm lâu dài. 


Trong kinh điển quý vị có lẽ đã nghe đến những từ 
ngữ như cõi vô sắc giới như Thức Vô Biên Xứ, Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, tuy không bàn luận về Vô Sắc Giới vì 
không có dữ kiện chứng nghiệm, nhưng các nhà khoa 
học não bộ có nhắc tới một từ ngữ tương đương, Sp4- 
cious Awareness, hay Global Workspace oƒ Consci0ousness, 
Lúc đó não như một không gian rộng lớn chứa đựng đối 
tượng và có lẽ đối tượng quấn chặt với ý thức. Lúc đó 
đối tượng và ý thức là một (Singleness of mind). Lúc đó 
các tia sóng ø4na phóng ra trong não, kích động đồng 
bộ hàng triệu sóng não khác với tốc độ từ 30 đến 80 lần 
trong một giây. Hiện tượng này được Davidson báo cáo 
trong các cuộc thử nghiệm phản xạ giật mình của Mat- 
thieu Ricard (Xem thêm phần phụ lục Cơ sở Khoa học 
của Thiền Chánh Niệm, (TCN) tr. 169-183). 


Tĩnh lặng liên hệ đến việc kích động hệ thống Đối 
giao cảm (PNS). Thiển sư Jack Kornfield có nhắc đến lời 
dạy của lổ Tăng Xán: “Đại đạo không khó cho những 
người không còn yêu ghét: Hay quý vị ráng thực hành 
theo một câu kệ của Thầy Nhất Hạnh “thở vào Tâm tĩnh 


lặng, thở ra miệng mỉm cười” để sống 24 giờ trong một 


86 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


ngày mới tinh khôi xem sao. Các phương pháp kích động 
như thư giãn, thở ra một hơi thật dài, thở đan điền, thực 
hành body scan, đọc thần chú Mani Bát Ni Hồng, niệm 
hồng danh Phật và các Bồ Tát, thực hành Quán niệm hơi 
thở... có thể kích động PNS giúp tâm quý vị tĩnh lặng. 


Có tám ngọn gió bụi thế gian thường có thể làm 
Tâm chúng ta lay động: Vui, Khổ, Khen ngợi, Chê trách, 
Được, Mất, Danh thơm, Tiếng xấu... Đến một lúc nào đó 
tâm của quý vị vững chãi như núi xanh, thảnh thơi như 
mây trắng. Hạnh phúc của quý vị không còn tùy thuộc 
vào những hoàn cảnh bên ngoài như có nhiều tiền trong 
nhà băng, một chiếc xe mới, quý vị không còn mong chờ 
một cơn gió mát hay tránh một cơn gió lào nóng bức. 
Quý vị có thể hiểu sâu sắc thêm những lời Phật dạy như 
chúng ta không thể tránh được cơn đau; nhưng chúng 
ta có thể chọn lựa và tránh được` nỗi khổ của mũi tên 
thứ hai. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡ 87 


CHƯƠNG BẢY 


SMfc chỉ Chân Slâm, 
€Kiốn Clúnh Slhành (Phật 


Everything material is also mmental and everything mental 
is also rmaferial 
Bất cứ những sì là vật chất cũng đếu là tâm linh và những 


øì tâm linh cũng đễu là vật chất 


- David Bohm - 


Bản chất và hiện tượng 


Đây là hai vấn đề được thảo luận rất nhiều trong triết 
lý, cả Tây lẫn Đông. Chỉ nghiên cứu phần hiện tượng là 
Hiện tượng học (Phenomenolosy) của triết gia Husserl 
mở đầu cho các loại triết lý hiện sinh sau này (Existential- 
ism). Bản chất luận (Essentialism) phần lớn được nghiên 
cứu trong triết học cổ điển Hy Lạp, như của Plato. Một 
thí dụ thường hay được nhắc tới là Sóng (hiện tượng) 


88 $® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


và nước (bản chất). Irong vòng 30 năm qua, khi mối 
liên hệ giữa Tâm và Thân được các nhà khoa học não bộ 
phát hiện, một số các người còn tin vào chủ trương nhị 
nguyên “thân xác` và linh hồn của Descartes vẫn còn 
chưa chịu chấp nhận, não và tâm có cùng một bản chất. 
Các làn sóng điện thông thường và các hóa chất trong 
não là hiện tượng vật chất, có thể nào biểu hiện cho “bản 
chất của tâm? Tâm chỉ là hoạt động thông tin của não 


hay còn những yếu tố tâm linh nào khác? 


Tình cảm, ý tưởng thuộc lĩnh vực tâm lý liệu có thể 
được biểu hiện qua những hiện tượng vật lý và hóa chất 
không? Đây là một câu hỏi dai dẳng của những người 
còn nghi ngờ về mối liên hệ giữa tâm và não. Lấy một 
thí dụ, đèn giao thông, màu xanh màu đỏ là những hiện 
tượng vật lý nhưng ý nghĩa của chúng không có gì liên 
hệ đến vật lý, tượng trưng cho một giao ước đồng thuận 
xã hội. Rõ ràng hơn là phần cứng của máy vi tính biểu 
trưng cho những ý nghĩa các bài viết trên nhiều lĩnh vực 
không liên hệ gì đến vật lý. Thói quen suy nghĩ theo lối 
nhị nguyên khiến chúng ta phân biệt rạch ròi giữa những 
gì vật thể và phi vật thể. 


Khi các nhà khoa học não bộ duyệt xét một số hoạt 
động của vật chất, vũ trụ và tâm thấy là chúng có những 


đặc tính chung. Từ những xoáy nước nhỏ trên dòng 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$& 89 


sông cho đến các cơn gió lốc (twister) hay các cơn bão 
vũ trụ (cosmic storm) và các hoạt động của não nhất là 
khi các tế bào não bắn nhau qua các synapses để truyền 
đạt thông tin, Hanson nhận thấy chúng có một số tính 


chất tương đồng: 


1. Chúng pháthiện rồi biến đi theo luật vô thường 
(dù là thời gian hiện diện có thể khác nhau từ 4 
phần mười giây của các synapses, một vài ngày 
trong các cơn gió lốc (Twister) hay hàng triệu 


năm các cơn bão vũ trụ. 


2. Thiên thu hiện diện ngay trong khoảnh khắc 
và lúc nào cũng giống nhau. Khoảnh khắc là 
một điểu duy nhất không có điểm chấm dứt. 
Eternally and always there is onÏy now, one and 
the sarmne now; the present is the on|y thing that 


has no end (Erwin Schrodinger). 

3. Chúng tự do đến rồi đi. 

4. Chúng hiện diện ngay bây giờ (presence) dù 
đến nay chưa ai có thể định nghĩa bây giờ rõ 
rệt là bao lâu theo thời gian vật lý. Ngộ nghĩnh 
là chúng ta chỉ bắt được tương lai (mơ tưởng) 


hay quá khứ (hồi niệm). 


90 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


What we mmean by Right Now is a mysterious thing 
which cannot be deftned. 

Cái mà chúng ta gợi là Bây Giờ là một thực thể bí mật 
không thể định nghĩa được. 


- Richard P. Peynman - 


Ví dụ như ý niệm Sát Na trong Phật giáo chỉ là giao 
diện giữa hiện tại và quá khứ và giao diện này tiếp tục 
thay đổi, không bao giờ ngừng! Vì thế các nhà khoa học 
não bộ nhiều khi còn gọi hiện tại là timeless. Nghịch lý 
là thực hành chánh niệm nhằm đưa ta trở về sống ở đây, 
bây giờ? Nếu không xác nhận được "bây giờ' thì chúng ta 


làm sao thực hành chánh niệm? 


Dựa trên những tính chất chung này, Hanson kết 
luận là tâm và não có cùng một bản chất và Tâm tỉnh 
thức là não tỉnh thức. 


Một vài định nghĩa cần thiết 


Tâm linh 


Trước khi nghiên cứu các nhà khoa học trước hết 
phải đưa ra những định nghĩa về đối tượng, phương 
pháp và tầm giới hạn (scope) nghiên cứu. Trong khi 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM @& 91 


trong triết lý thường không có định nghĩa về đối tượng 


và chỉ là một hình thức suy diễn (speculafion). 


Tôi đọc một nhận xét thú vị của Jon Kabat Zinn 
là ông tránh dùng chữ tâm linh (spiritual) trong tiếng 
Anh, nhưng vì chữ này không lột tả hết những ý nghĩa 
cần thiết. Gốc từ Spirit của La tinh, từ spirare có nghĩa 
là thở. Thở vào là inspiration, thở ra là expiration! Spirit 
có nghĩa là tập hợp các hơi thở của đời sống và là sinh 
lực chủ yếu. Hơi thở là một tặng phẩm quý giá nhất của 
“tinh thần; giản dị là không có hơi thở thì không có đời 
sống! Và theo Zinn, Chánh niệm làm chúng ta thức dậy 
với sinh lực trong từng giây phút một khi chúng ta còn có 
mặt trong đời sống. (Jon Kabat Zinn, Wherever Œo, There 
You Are, Hyperion, 1994, p 262). 


Rồi Zinn đưa ra hàng loạt câu hỏi về tâm linh “nuôi 
dưỡng con cái không phải là tâm linh sao? Nuôi dưỡng 
cơ thể không phải là một hành động tâm linh sao? Khoa 
học có phải là tâm linh không?” Các câu hỏi này không 
khác gì những câu hỏi của các Tổ thường dùng để nhắc 
nhở các đệ tử trở về Tâm bình thường. Triệu Châu 
thường nhắc đến chuyện cái cấu đá như là “biểu hiện 
công đức tu hành của mình: người qua cầu, ngựa qua 
cầu: Triệu Châu còn thách thức đệ tử thêm các đối tượng 


khác qua cầu như mèo qua cầu, chó qua cầu. Mới đọc thì 


92_$® QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


không thể không mỉm cười, nhưng Tổ không chỉ chọc 
cho chúng ta cười, mà còn muốn chọc” chúng ta thức 
tỉnh quay lại quán chiếu Tâm của mình. Cũng như các 
thiền sư dòng Lâm Tế thường dùng gậy hèo hay tiếng hét 
để làm đệ tử thức tỉnh. 


Một cái tâm tỉnh thức là gì? Theo các nhà khoa học 
não bộ, khi tâm và não không còn những tập hợp các 
tế bào nền synapses fhzm lam, sân sỉ và vô rminh (xem 
phần Tứ Vô Lượng Tâm) và não fràn ngập các synapses 
Từ và Bi, tâm trở nên tĩnh lặng không có gì có thể lay 
động được. Đức Phật không dạy gì thêm ngoài Tứ Diệu 
Đế và Bát Chánh Đạo, nhằm mục tiêu loại trừ nguyên 
nhân khổ đau. Câu hỏi là khi tỉnh thức thì não có những 
vận hành nào? Hiện nay nhờ fMRI chúng ta có thể biết 
điều này. Và nhờ khám phá của Donald Hebb chúng ta 
có thể can thiệp khích động những tình cảm tích cực để 
liên minh với các synapses đồng thanh để và liên minh 
tạo những tế bào nền (Substrates) của não để duy trì các 
tình cảm tích cực. Khi biết vận hành của não khi tỉnh 
thức chúng ta có thể dùng cơ chế kỹ thuật ngược lại để 
thay đổi hoàn toàn não bộ (rewiring the brain). Viễn 
tượng này có thể thực hiện được không? Nên nhớ khoa 
học não bộ chỉ tiến triển vượt bực từ 30 năm nay (1970) 
nhờ các dụng cụ chụp hình, đo đạc não như fMRI. Dĩ 
nhiên chúng ta phải giữ mức nghi ngờ lành mạnh trong 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡ 93 


khoa học, nhưng đồng thời sẵn sàng chấp nhận những 
khả thể tiểm ẩn (probability) của khoa học. 


Một vài vị có thể thất vọng nói tôi tưởng phải tu 
hằng hà sa số kiếp mới đạt được trình độ tỉnh thức hay 
giải thoát. Ý niệm Hằng Hà Sa Số (nhiều như cát sông 
Hằng) là ý niệm trong tâm cảnh siêu việt của người Ấn. 
Văn chương và Triết lý Ấn có nhiều trường ca nhất trong 
văn chương triết lý Á Châu (có lẽ chỉ đứng sau Hy Lạp!) 
Các nhà khoa học não bộ thực tế hơn chỉ muốn đạt được 
mức fỉnh thức (wakefulness) tương đương với một từ 
trong Nhật Ngữ là satori. Satori không có nghĩa là giải 
thoát mà chỉ có nghĩa là thức tỉnh khỏi vô minh, còn 
nhục thân của chúng ta có thể thoát được những định 
luật vô thường không thì là chuyện khác. 


Chân tâm & Vọng tâm 


Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành phật. Phật tử 
chúng ta nghe hai mệnh đề trên nhiều lần và trở nên quen 
thuộc. Nhưng khi ta hỏi thế nào là chân tâm, thế nào là 
vọng tâm, ta sẽ nghe những lời giải thích tràng giang đại 
hải qua lăng kính triết lý. Quý vị nhớ tới nhận định của 
August Comte về ngôn ngữ xã hội dùng để truyền thông 


kiến thức trong các giai đoạn tiến triển khác nhau: giai 


94 _$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


đoạn thần thoại, triết lý và khoa học. Trong tâm lý học 
những thuyết của Freud và Jung hiện nay đã biến thành 
triết lý' không còn được xem là khoa học nữa. Tâm lý hiện 
đại gần như đồng nghĩa với khoa học não bộ. 


Các nhà khoa học não bộ liên hệ đến việc quảng bá 
Chánh niệm phần lớn là các cư sĩ những thập niên 60s 
và 70s trong phong trào Zen Beats, nếu không thì cũng 
từng theo các thiền sư thực tập Chánh niệm, nhưng nhờ 
kiến thức khoa học nên đưa ra những chú giải có thể 
chứng nghiệm được. Tất cả những kinh nghiệm tiêu 
cực được hippocampus chuyển qua nhanh chóng cho 
working rmernory của não, để khi nào có trường hợp 
tương tự, sinh vật hay con người có thể đối chiếu và tìm 
cách đánh hay thoát thân kịp lúc. Nhưng khi chúng ta 
không cảm thấy bị đe dọa, không đau đớn, không thiếu 
ăn, không thiếu các hóa chất cần thiết, tâm của chúng 
ta quay về yên nghỉ Test và digest tại quê nhà của tâm 
và não, qua hệ thống para-sympathetic để nghỉ ngơi và 
bồi dưỡng sinh lực, để có khả năng đánh hay chạy tiếp! 
Hệ thống para-sympathetic là hệ thống thành hình đầu 
tiên trong não bộ. Nếu chúng ta giải phẫu lỡ cắt đứt dây 
thần kinh sympathetic thì chúng ta vẫn còn sống, nhưng 
lỡ cắt đứt thần kinh liên hệ với para-sympathetic chúng 
ta sẽ ngã ra chết ngay tức khắc. Căn cứ địa, quê nhà của 


tâm là nơi an lành, tự tại, tĩnh lặng và thương cảm. Han- 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 95 


son dùng ba từ 0eace, confenfmenf và caring và cho đó 
chính là chân tâm. Hanson nói đây là khoa học đích thực 
(hard science), nghĩa là có bằng chứng thực nghiệm. Khi 
hạnh phúc, chúng ta cảm thấy an nhiên tự tại, biết ơn, 
không còn có ham muốn thay đổi hiện trạng, nội tâm 
hoàn toàn tĩnh lặng trầm lắng, chúng ta ứng xử bi cảm 
với tất cả những người thân, những người chung quanh, 
chúng ta trở lại dòng suối uyên nguyên của Tâm, tức là lý 
tưởng Từ Bi. Không cần phải đi tìm Từ ở đâu xa, chỉ cần 
quay về trực chỉ chân tâm. Chân tâm tức tâm Phật, từ bị 
và trí tuệ. Tôi nghĩ không có cách giải thích bằng khoa 
học hay hơn giải thích này của Hanson. 


Trong các phần trên, chúng tôi định nghĩa Xả là 
không phản ứng theo thói quen của não đối với khổ thọ 
hay lạc thọ. Kabat Zinn phân biệt tình cảm hưởng thụ 
(enjoying) thích thú và bám víu (craving) vào thích thú, 
không chịu buông bỏ những gì mình thích. Đây là một 
phân biệt quan trọng, có thể làm thay đổi nhãn quan và 
thái độ sống của người Phật tử. Hưởng thích thú không có 
øì sai trái, mà không chịu buông bỏ vui thú dục lạc mới là 
vấn để. Trời xanh, mây trắng, gió mát, trăng thanh, mái 
tóc người mình yêu, tình yêu gia đình... không hưởng 
những thú vui này mới là... không Phật tử. Mình chỉ đau 
khổ khi xem người yêu, người thân là sở hữu của mình 
và áp lực họ sống và hành xử theo ý mình. Trong Anh 


9% $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


ngữ hai từ Jking và wanfing (hay craving) khác nhau. Tôi 
nhớ một bài hát của Phạm Duy: “lôi còn yêu, tôi cứ yêư”. 
Nếu sợ yêu là đau khổ mà không dám yêu thì cuộc đời 
quá chán, dù biết là yêu là đau khổ vì người mình yêu có 
thể phụ hay thờ ơ, và dù có đau khổ đi nữa, chúng ta có 
thể chuyển hóa đau thương thành “thú đau thương! Như 
Đức Phật dạy, còn sống và còn yêu, thế nào cũng bị mũi 
tên thứ nhất bắn trúng. Chỉ mong chúng ta có tuệ giác 
phân biệt những gì không thể thay đổi được, những gì 
có thể thay đổi được, và đừng tự bắn mũi tên thứ hai vào 
mình. Đời là một khúc nhạc buồn, nhưng cũng là một 


khúc nhạc vui. 


Từ ham muốn trong Pali là Tanha có nghĩa là “khát: 
Nếu có một ly nước chanh đường uống vào một ngày 
mùa hè còn có gì thú vị hơn. Muốn (like) một ly đá 
chanh không làm quý vị đau khổ nếu không muốn nói 
làm quý vị hạnh phúc, ôm khư khư (craving) ly đá chanh 
không chia với người khác mới làm quý vị đau khổ. Quý 
vị thay ly đá chanh bằng những phương tiện khác như 
tiền tài, danh vọng, tình yêu... quý vị sẽ thấy nguyên 
nhân làm chúng ta khổ không phải là những thú vui mà 
chính là thái độ hưởng những thú vui trên. Đức Phật kể 
câu chuyện về một nông dân nuôi bò, phải lo cất chuồng, 


canh giữ, tâm luôn luôn lo sợ tài sản mình bị mất cắp 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 97 


nên không có giây phút nào an lạc. Không có nhiều bò 
thì khỏi lo bị trộm cắp! Dĩ nhiên là không ai muốn lâm 
vào tình trạng “ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch của 
Nguyễn Công Trứ, một trường hợp quá độ, không phải 
là thí dụ trung đạo của Đạo Phật. 


Giáo điều, khế lý, khế cơ và khế thời 


Các giới cấm được Đức Phật đặt ra để tránh những 
loạn tăng làm tan rã tăng đoàn cách đây hơn 25 thế kỷ 
trong xã hội Ấn. Không thể ôm chặt mãi giáo điều, giữ 
nguyên các giới này trong thời hiện đại, nhất là trong 
xã hội Tây phương và ngay cả tại các nước Đông Á hiện 
nay. Trước khi nhập diệt, Đức Phật có dặn thị giả A Nan 
là nếu tăng đoàn muốn thay đổi các giới nhỏ thì cứ thảo 
luận với nhau và tự tiện thay đổi. A Nan vì quá xúc động 
khi thấy Đức Phật sắp qua đời nên quên hỏi thế nào là 
giới nhỏ và tăng đoàn cứ trách A Nan mãi về chuyện này. 
Đọc lướt qua các web Phật giáo, tôi thấy những giới luật 
được quan tâm như ăn phi thời (thay vì ăn trong thất 
niệm), không cho sử dụng âm nhạc hay các phương tiện 
truyền thông (như smart phone) để hoằng pháp, trong 
khi nhạc tụng kinh Phật giáo là một kho báu vô tận chưa 
khai thác hết. 


98 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Các Phật tử Tây phương phản ứng như thế nào về 
Năm Giới căn bản trong Phật giáo? Năm 1993 Thầy 
Nhất Hạnh biên tập quyển sách ÿgiải thích nới rộng 
năm giới cấm của Phật giáo theo ánh sáng hiện đại 
khi hoằng pháp cho các tín đồ Tây Phương. Hy vọng 
các lời giải thích mới cũng có thể áp dụng cho các tín 
đồ trẻ ngay tại Việt Nam, For A ƒufure To Be Possible, 
Commentaries on the Five Wonderƒul Precepts (Palallax, 
1993), với sự tham gia bình luận của một số các nhà 
Phật học nổi tiếng đạo hạnh, như Robert Aiken, Ste- 
phen Batchelor, Jack Kornfeld, Gary Snyder... để tiếp 
thu ý kiến và phản ứng của họ. 


Sở dĩ các Phật tử Tây Phương có ý cưỡng kháng” 
Năm Giới truyền thống của Phật giáo vì Kitô giáo của 
họ cũng có giới cấm như Phật Giáo (10 điều răn) và sau 
10 điều răn này có kèm theo những đe dọa (như hỏa 
ngục đời đời). Quan trọng nhất là những người rao 
giảng những điều răn này không hoàn toàn thuyết phục 
về những giá trị đạo đức nền tảng đằng sau. Phật tử Tây 
Phương cho rằng họ sống trong văn hóa tỉnh thức (sau 
thời kỳ khai sáng thế kỷ 18) và xã hội họ chủ yếu là duy 
lý và khoa học, họ không muốn chấp nhận một nền đạo 
đức dính líu tới mê tín và lo sợ (Anabel Laïfy trong Nhất 
Hạnh, Ib¡đ, p 93). 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡& 99 





Thí dụ như giới cấm thứ Năm đã được mở rộng, 


ngoài chuyện uống rượu làm say sưa mất nhân tính và lý 


trí, còn thêm các loại có độc tố khác như cần sa-ma túy 


100 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


và các thức ăn tinh thần như xem các phim bạo lực. Theo 
báo chí thông thường, trong mỗi giây trên tivi, phim ảnh 
Mỹ có hàng trăm tiếng súng và mạng người ngã gục, 
phản ảnh văn hóa bạo lực của Mỹ. Văn hóa Tây Phương 
cũng đồng nghĩa với văn hóa hưởng thụ vật chất như 
uống rượu tiêu sâu, giải trí. Cứ bật tivi lên quý vị sẽ thấy. 
Nếu chúng ta dùng sự phân biệt của Kabat-Zinn giữa 
liking và craving, liking sex hay rượu, không có gì sai 
trái. Vì thế trong phiên bản Anh ngữ họ viết rất rõ ràng 
là 'sexual misconduct; trừ khi quý vị là rưởng tử như lai 
nguyện giữ 250 giới để sống một đời độc thân và thanh 
bạch. Đạo Phật không cấm uống rượu hay cấm hưởng 
những thú vui sinh lý. Các cư sĩ Phật tử, trong đó có cả 
tôi, dùng lý luận này để tiếp tục uống rượu mà không có 
mặc cảm phạm giới! Dĩ nhiên uống rượu như một người 
sành điệu, thưởng thức không phải uống như kiểu gu 
ẩm bất tri kỳ vị của các bợm nhậu dô dô chăm phần 
chăm. Khi thực tập Chánh Niệm, sau khi thực tập ăn 
trong chánh niệm, tôi thỉnh thoảng thực tập uống rượu 
trong chánh niệm: ngửi mùi rượu nho (thuật ngữ trong 
'nghể là nosing), xem loại nho nào, thuộc vùng nào, gặt 
năm nào (vintage), do hãng nào cất, ngắm màu rượu, 
nhắp nhắp từng ngụm một, xem hương vị tỏa ngào ngạt 


trong lưỡi, ngây ngất ra sao. Thành ra uống một ly rượu 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM @& 101 


nho gần cả tiếng đồng hồi! Dĩ nhiên tôi xin ngả mũ khâm 
phục những đạo hữu nào hoàn toàn không uống rượu 
(teetotaler). Nhiều cư sĩ Phật tử lây phương, vẫn uống 
rượu trong chánh niệm, và không nghĩ là họ phạm giới 
thứ năm: Uống rượu điều độ vì chúng ta không muốn tỏ 
ra vô ơn với những cơ quan trọng yếu trong người như 
gan, thận làm việc suốt ngày đêm, giữ cho thân tâm lành 


mạnh. 


Một giới cấm khác có thể làm các Phật tử ở các nước 
Tây Phương ngập ngừng là giới cấm thứ ba, dâm giới, 
được dịch là sexual isconduct, nghĩa là có những liên 
hệ sinh lý nếu không có tình yêu và thiếu quyết tâm sống 
lâu dài với nhau. Từ năm 1960 Tây phương xảy ra một 
biến cố xã hội lớn lao trong đó có giải phóng tình dục; 
trai gái xem những liên hệ tình dục là những chuyện 
thông thường như đói thì ăn, khát thì uống. Phật giáo 
không cấm những liên hệ tình dục trừ những trưởng 
tử Như Lai đã cam kết một đời sống thanh tịnh và giải 
thoát. Trở lại sự phân biệt giữa liking và craving của 
Kabat Zinn, trên nguyên tắc không có gì Sai trái nếu 
chúng ta có những liên hệ tình dục "bình thường. Trong 
quá trình tiến hóa, não bị điều kiện hóa là xem nhu cầu 
truyền hậu duệ là một nhu cầu cần thiết cho một chủng 


loại, nên phụ nữ dù rất đau đớn và khổ cực khi hoài thai 


102$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


và khi sinh con, nhưng cũng chấp nhận chuyện truyền 
giống là một chuyện tối cần thiết. Ai cũng thấy quyến rũ 
của liên hệ tình dục mãnh liệt hơn tất cả những quyến rũ 
khác như ăn uống, giải trí và phải có một ý chí mạnh mẽ 
lắm mới kháng cự lại được. Chữ chính yếu của giới cấm 
này là mis-conduct, nhưng cũng chưa làm sáng tỏ để các 
cư sĩ chấp nhận dễ dàng, nếu quý vị biết là hơn một phần 
ba hôn nhân của các gia đình Tây phương kết thúc bằng 
ly dị. Chuyện này có thể chưa phải là một chuyện cần 
thiết để Phật giáo quốc nội suy nghĩ, nhưng tôi chỉ muốn 
nói là trong thời tin học các Phật tử trẻ chỉ cần click con 


chuột là biết rõ ràng người Tây phương sống và nghĩ như 


thế nào! 





Sau đây là bản trình bày giải thích giới cấm thứ ba 
của Phật giáo của Nhất Hạnh 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 103 


Tôi nhất quyết không có liên hệ sinh lý nếu không có 
tình yêu và không có quyết tâm liên hệ dài hạn. Tôi làm 
mọi cách trong khả năng và quyên lực của tôi để bảo vệ trẻ 
con không bị quấy nhiễu và lạm dụng tình đục và tránh 
cho gia đình khỏi đổ võ vì liên hệ tình dục bất chính. (Nhat 
Hanh, 7/4, p 29). 


Điều kiện không có tình yêu và cam kết dài hạn còn 
mơ hồ vẫn và chưa thuyết phục các cư sĩ Phật tử Tây 
phương. Các cư sĩ chỉ đồng ý việc cấm phá thai, và động 
cơ chống việc này vì nó đi ngược với nguyên tắc non- 


harming của Phật giáo. 


Có lẽ các lời khuyên của Kabat Zinn là chí lý và 
trung đạo. Bất cứ làm một chuyện gì trong đời, chúng 
ta nên làm trong chánh niệm, kể cả chuyện làm tình! 
Và để khỏi mang tiếng oan là Toạn cư sĩ; chúng tôi xin 
dẫn nguyên văn lời Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp 
Luân nói cho 5 anh em Kiểu Trân Như: “Chứng ta có 
thể hưởng những thú vui trần thế qua con mắt trí tuệ, và 
cố gắng đừng tạo ra thói quen khiến việc hưởng thụ này 
thành thới quen mê đắm” (trích lại của Đại Sư Rewata 
Dhamma, The First Discourse oƒ the Buddha” (Wisdom 
Publications, 1997, p 25). 


104$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Hurdiuiring 
Hahhiness 





CHƯƠNG TÂM 
OMôi ngày tôi chọn Immộf niền tui 


Neurons fire together wire together 


- Donald Hebb - 


Dùng Tâm kích động não 


Nụ cười của Đức Phật trên các pho tượng phản ảnh 
cho tâm an nhiên, tự tại. Cũng thế, các vị đại sư dành hết 
cuộc đời mình tu tập trong các hang động trên Hy Mã Lạp 
Sơn hay trong các rừng sâu ở Thái Lan có thể đạt tới mức 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIÊN CHÁNH NIỆM ‡@ 105 


an nhiên tự tại, còn những cư sĩ bình thường vẫn còn bận 


bịu với gia đình và đời sống như chúng ta thì sao? 


Dựa trên các khám phá mới, các nhà khoa học não 
bộ để nghị phương pháp dùng tâm để tự kích động não 
để thay đổi não theo một chiều hướng tốt hơn, nói tắt là 
Letting in the Good, nói cho đây đủ là Selƒ đirected neuro- 
Plasticity Chúng ta có thể dùng các tình cảm, tư tưởng 
từ các trải nghiệm tích cực trong đời sống hàng ngày hay 
trong các frải niệm trong đời để tăng sức mạnh một số 
synapses của tế bào não bộ, nỗi ngày chọn một niễm vui 
nho nhỏ để làm giảm bớt những tình cảm, tư tưởng tiêu 
cực như oán giận, trầm cảm, lo âu và lâu ngày chúng ta 


có thể làm thay đổi các vận hành và cả cấu trúc của não. 


Chú trọng đến tình trạng tích cực lâu ngày, chúng ta 
dần dần thay đổi nhãn quan về đời sống, không còn chỉ 
để ý tin xấu nữa, mà quan tâm về những Tin vuï. Thay 
vì lúc nào cũng cảm thấy sầu thảm “hữu thân hữu khổ 
dù đây là sự thực, chúng ta chú ý đến những tin vui như 
lòng biết ơn, thỏa nguyện không còn ham muốn, nuối 
tiếc những thú vui, chúng đến thì hưởng thụ những tình 
cảm này, nhưng đừng bám víu tham luyến không chịu 
thả ra. Vì tham luyến là bát đầu đau khổ. Chúng ta nhớ 
hình ảnh cô gái tặng đức Phật một ly sữa. Tôi tin rằng 


106 $ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Đức Phật thích thú hưởng ly sữa sau bao nhiêu năm 
sống khổ hạnh. 


Nếu chú trọng đến những yếu tố tích cực, não bộ 
của chúng ta sẽ nghŸ ở các synapses tích cực, tăng cường 
sức mạnh với các synapses khác (wire together). Biết đâu 
một ngày nào đó chúng ta có thể rewire toàn thể não bộ, 
thành một tập thể “người mà tâm lúc nào cũng an lạc, 
hạnh phúc và khi an bình hạnh phúc chúng ta thường 
có khuynh hướng đối xử tử tế, đầy từ ái với những người 
chung quanh. Nếu đó không phải là tịnh độ thì là gì? 

Nhờ các dụng cụ đo lường não bộ như fMRI, chúng ta 
có thể biết được những gì xảy ra trong não khi các hành giả 
thực hành chánh niệm hay đạt tới mức định và chúng ta 
có thể áp dụng những kỹ thuật ngược chiếu để làm tâm thay 
đổi theo chiều hướng tích cực. Dĩ nhiên hành trình tỉnh 
thức là một chuyến viễn du, có nghĩa là hành giả cần chánh 


tinh tấn, quyết tâm để hoàn thành mục đích của mình. 


Những sự kiện đã được chứng nghiệm giữa tâm 


và não 


1. Khi sinh vật tiến hóa tới mức độ nào đó, não sẽ 
được hình thành để điều hướng các hoạt động 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 107 


thân thể, nghĩa là không có não sẽ không có 
tâm. Nói theo thuật ngữ Phật giáo, não duyên 


khởi tâm và tâm duyên khởi não. 


Nếu não thay đổi thì tâm cũng thay đối, theo 
hướng xấu hay tốt hơn. Nếu bị stress chẳng hạn, 
não ra lệnh cho các tuyến tiết ra chất cortisol 
và stress hormones, các tế bào não bị chết dần 
trong hippocampus, kho chứa ký ức hoạt động 
(working mmemory) để não quy chiếu và phản 
ứng khi phải đối phó với những hoàn cảnh về 
sau. Thông thường mỗi ngày có chừng 10 ngàn 
tế bào não bị héo tàn, nhưng vì não có tới 1.1 tỷ 
tế bào nên nếu sống tới 80 tuổi, chúng ta “mới 
chỉ mất chừng 4% tổng số tế bào não và nếu 
không có bệnh tật gì đáng kể, ký ức cũng được 
xem là bình thường. Tuy nhiên nếu các tế bào 
não bị héo tàn và không được tế bào mới thay 
thế, chúng ta không thể hình thành ký ức mới. 


Liên hệ giữa tâm và não là một liên hệ hai 
chiều: não làm tâm thay đổi thì tâm cũng có 
thể làm não thay đổi. Điều này dựa trên nền 
tảng khoa học để chúng ra dùng chánh niệm 
và các liệu pháp tâm lý khác để biến đổi các tế 


bào não tiêu cực như stress, lo âu, trầm cảm, 


108$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


sân hận... thành các tế bào tích cực như từ, bị, 
hỷ xả và lâu dần chúng ta có thể thay đổi toàn 
bộ cấu trúc của não, từ một não luôn luôn bất 
an, thành tâm tỉnh thức của Phật. 


Sự thay đổi này đã được chứng nghiệm trong 
nhiều thử nghiệm khác nhau, như các tài xế tắc 
xi ở Luân Đôn vì phải nhớ đường đi chằng chịt 
như mắc cửi nên phần não bộ liên hệ cũng dày ra, 
vì chúng được sử dụng nhiều và được não chuyên 
chở oxy và các chất bổ dưỡng khác để bồi dưỡng 
làm chúng dày' thêm. Một số các nhạc sĩ chơi 
dương cầm được yêu cầu chơi một bài nhạc mà 
họ cha biết, 10 phút một ngày trong vòng 6 tuần 
lễ cho thấy phần não bộ liên hệ đến vận động các 
ngón tay dày thêm và thú vị hơn nữa là có một số 
nhạc sĩ khác chỉ được yêu cầu fướng tượng chơi 
dương cầm trong cùng một thời gian, cũng đạt 
đến kết quả tương tự. Các tế bào não nào không 
được sử dụng thì lần lần héo hắt và chết đi theo 
quy luật không dùng thì mất. 

Một bằng chứng nữa là các nhà sư Tây tạng 
dành nhiều thì giờ để thực tập Thiển nên 
không bị một hiện tượng 'teo não vì tuổi tác 


của những người bình thường. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 109 


6. Những phần não bộ liên hệ đến Thiền Chánh 


Niệm như phần Insular (sử dụng khi chúng ta 
thực hành bođäy scan). Phần Insular là khả năng 
biết các tình cảm, tư tưởng, cảm giác bên trong; 
phần PFC là phần giúp chúng ta duy trì chánh 
niệm cũng dày thêm ra. Phần hippocampus có 
thể mất tới 1 phần tư nếu chúng ta bị stress. Thay 
vì để tế bào “tự sinh sản để bù vào, các nhà khoa 
học não bộ khuyến cáo chúng ta fích cực can 
thiệp để làm tăng quá trình sinh sản. Nếu tế bào 
não không được sinh sản thêm thì quý vị cũng 
có thể đoán chuyện gì có thể xảy ra khi chúng ta 
về già: mất trí nhớ (Demenia), một chứng bệnh 
sẽ thay thế bệnh ung thư trong các thập niên tới 
gây ra tử vong cho các người lớn tuổi theo một 
báo cáo mới nhất của WHO. Lại thêm một lý do 
khác để thực hành chánh niệm! 


Những thực tập đề nghị để dùng tâm thay đổi 
não dựa trên những bằng chứng thực nghiệm 
từ ba lĩnh vực khoa học não bộ, tâm lý hiện đại 
và truyền thống nội tĩnh của Phật giáo, nghĩa 
là từ những bằng thực nghiệm có thể chứng 
minh được, không phải chỉ bằng những suy 
diễn triết lý. 


110$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


8... Một kết quả về lâu về dài cũng đáng được nhắc 
nhở ra đây. Nếu chúng ta tiếp tục thực hành các 
phương pháp làm sinh sản tế bào não bộ như 
Chánh niệm, chúng ta có thể gây ra những kết 
quả về di truyền. Các genes có thể được tháo gỡ 
(unwrap) và chuyển hóa (transform) và fruyên 
thừa các genes tới này cho các thế hệ tương lai. 
Cũng giống như chúng ta cloning (dòng sinh 
vô tính) Đức Phật, sẽ có nhiều người đạt tới 
mức tỉnh thức. Quá lý tưởng? Khoa học não bộ 
còn là một khoa học non trẻ, tất nhiên chúng 
ta phải giữ thái độ khiêm cung, nghi ngờ lành 
mạnh, nhưng đồng thời cũng kính trọng về 
những khả thể có thể xảy ra trong khoa học. 
Chỉ mới 30 năm trước đây không ai biết có 
dụng cụ nào có thể làm thay đổi não, ngoại trừ 


chuyện phẫu thuật! 


Nếu chúng ta trồng hoa trong vườn, thì đến một 
lúc não luôn luôn nghỉ ngơi ở các liên minh tế bào não 
tích cực, an lạc, hạnh phúc, biết ơn, tử tế với mọi người. 
Trái lại, nếu não “nằm nghỉ ở các tế bào tiêu cực, tâm 
chúng ta tràn đầy những tình cảm oán hận, lo âu, sầu 
não. Tâm buồn, lo âu, sân hận thì não tiết ra các hóa 


chất độc hại và stress hormones giết các tế bào não. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNHNIỆM ‡$ I1l 


Trong hiệu ứng vòng tròn lẩn quẩn, stress ngày hôm 
qua làm não nhạy cảm hơn khi gặp stress trong ngày 


mai và cứ thế mà tiếp tục. 


Nếu chúng ta chịu để ý tới những hạnh phúc nho 
nhỏ của đời sống và tâm “nghỉ ngơi ở tình cảm an lạc 
như khi ngắm trời xanh mây trắng, nụ cười trẻ thơ, mái 
tóc người thương... Đây là nguyên tắc chính của phương 
pháp dùng tâm thay đổi não. Chúng ta thấy cuộc đời 
có cả đau khổ lẫn hạnh phúc, trăm lần vui lẫn vạn lần 
buồn. Chúng ta không đeo kính màu hồng hay màu đen 
chỉ nhìn đời như chúng là, một ý niệm chúng ta có thể 
thực hiện được khi đạt đến mức định và tuệ nhờ thực 
tập Chánh niệm. Phương pháp Taking-In giúp chúng ta 
quân bình lại thái độ thiên vị đối với tình cảm tiêu cực 


mà não đã bị điều kiện hóa trong quá trình tiến hóa. 


Trong phương cách để Tâm và Não tránh khỏi bị 
căng thẳng (Stress-Proof Brain), Hanson để nghị chúng 
ta chú ý nhiều hơn và lâu hơn (từ 10 giây dến 20 giây để 
hippocampus có thì đủ thì giờ ghi lại trong ký ức tình 
cảm đến các kết quả tích cực, thuận lợi, tin vui của cuộc 
đời để kích thích các tế bào não cho chúng tăng cường 
các synapses tích cực. Các synapses có thể nối kết hay tạo 


ra các synapses mới trong vòng 1⁄4 giây hay tạo các synapses 


112 _$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


mới trong vòng một vài phút. Đây là phương pháp chủ động 
dùng tâm để thay đổi não theo chiều hướng tích cực hơn) 
và phương pháp này đã được hầu hết các khoa fâm Íý trị liệu 


hiện nay chấp nhận. 


Bắt đầu bằng Chánh niệm 


Dùng một hình ảnh để minh họa, nếu gặp phải một 
vấn đề gì, trước hết chúng ta phải đem quán chiếu vấn đề 
đó dưới ánh sáng của chánh niệm (Be Mindful hay Let 
be), nếu chúng ta làm như vấn đề đó không hiện diện, 
chúng không thể tự nhiên biến mất. Thực hành chánh 
niệm chỉ có thể chữa khỏi 27 phần trăm bệnh nhân bị 
trầm cảm. Muốn khỏi trầm cảm và các tình cảm, ý tưởng 
tiêu cực, chúng ta phải chủ động kích động một số tế bào 
não để chúng liên minh với các synapses tích cực. lrồng 
hoa mới trong khu vườn tâm linh sau khi vào quán chiếu 
khu vườn (Let be) và nhổ cỏ dại (Let go), chúng ta có thể 


trồng các loại hoa an lạc, hạnh phúc, bình an nội tâm. 


Một góc trời riêng tư 


Từ đầu tôi thú nhận mình chỉ là một hành giả sơ 


tâm, vừa đọc, vừa viết vừa thực tập để chuyển lại những 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNHNIỆM ‡$ 113 


kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để cùng quý vị độc 
giả tu học. Tôi xin đưa những trải nghiệm cá nhân về 
việc thực tập tử tế (đại bi), tôi “sống lạï, biến những niềm 
vui nho nhỏ thành trải nghiệm để kích động tình cảm, 
tư tưởng tích cực. Quý vị cũng có những niềm vui riêng 
trong đời và có thể biến chúng thành những trải nghiệm, 
để thay đổi não theo chiều hướng tốt hơn. Quý vị nhớ 
là khi chúng ta thực hành Chánh Niệm, chúng ta trở 
về Tâm Cảm Thọ, tránh Tâm Tư Duy của Tế Thiên làm 
chúng ta dễ mất chánh niệm. Vì thế sống lại trải niệm, 


không phải chỉ “nhớ lại trải niệm tích cực trong đời. 


Nụ cười trẻ thơ 





114 _$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Niềm vui lúc nào cũng rực rỡ trong lòng tôi khi nào 
ngắm trẻ con vì tôi sống lại trải nghiệm khi đứa con 
đầu lòng ra đời. Con gái đầu lòng sinh ra nhờ phẫu thuật 
ceasarian, nên khi sinh má cháu phải bị gây mê. Tôi bổng 
cháu về nhà trong khi má cháu phải nằm lại bệnh viện 
để hồi sức, nên tôi được hân hạnh pha bình sữa đầu tiên 
cho cháu. Khi thuốc mê tan hết, cháu thức dậy” nhoẻn 
một nụ cười ngây thơ và thiên thần tuyệt đẹp mà tôi 
chưa bao giờ thấy xuất hiện ở đâu. Sau này mỗi khi nói 
chuyện với trẻ con, tôi sống lại với hạnh phúc khi nhìn 
thấy nụ cười đầu tiên của cháu. Khi nào trong lòng có 
những buồn bực của cuộc sống tôi lại dùng nụ cười của 
cháu “kích thích những synapses tích cực trong não bộ, 


và kỳ diệu thay nỗi buồn nào cũng qua đi. 


Vòng tay học trò 





KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 115 


Lúc mới lớn (năm học lớp đệ nhị = lớp 11) tôi học 
Việt văn với một cô giáo. Cô kể chuyện Trang Tử đi dạo 
ngang một hồ cá, buột miệng nói “Mấy con cá bơi vui 
ghê hè!” Một người đi chung với Trang Tử bắt bẻ: “Ông 
không phải là cá, sao ông biết cá vuï. Trang Tử cũng đáp 
lại: “Ông không phải là tôi sao ông biết tôi không biết?” 
Chỉ vì câu chuyện đó mà tôi mê cô giáo ra mặt, trong 
lớp ai cũng biết. Nhưng tôi mặc kệ. Cô giáo cũng mặc 
kệ, vì biết một đứa học trò mới lớn, đó là một thứ tình 
yêu platonic, có cũng như không. Mối liên hệ platonic kéo 
đài cho tới khi cô lấy chồng. Và cô mời tôi dự đám cưới 
của cô. Cuộc tình duyên của cô cũng không bình lặng 
gì. Khi tham dự tôi mới biết cuộc tình có một Sơn Tĩnh 
(bên thắng cuộc) và một Thủy Tĩnh (bên thua cuộc). Tôi 
cũng xem mình là “bên thua cuộc nên làm thân với Thủy 
Tĩnh, xem như là một người đồng hội đồng thuyền. Cô 
giáo là nguồn hứng khởi mãnh liệt của một thanh niên 
khờ dại mới lớn và mới biết yêu (!). Sau này tôi theo cô 
gương thi đậu vào ban Văn Chương thuộc Đại Học Sư 
Phạm Sài Gòn. Nhắc lại “mối tình lúc nào tôi cũng thấy 
nguồn vui như Blue Moon trong cuộc đời và nhớ bài hát 


của Phạm Duy, tôi còn yêu, tôi cứ yêu... 
Mỗi khi bị thất tình dĩ nhiên cũng như mọi người tôi 
cũng thất vọng nhưng tự nhủ là không phải khi nào thất 


116 $& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


tình cũng buồn. Như khi thất tình với cô giáo tôi còn 
thấy hạnh phúc nữa là khác! 


Bài học về tử tế 





Không nhớ là ai cho chúng tôi mấy con vịt con, 
sau nhà có một mảnh vườn nhỏ, chúng tôi chịu nuôi. 
Thường thì chó mèo hay lẩn quấn với chủ, nhưng mấy 
con vịt con lúc nào cũng cạp cạp theo sau chúng tôi. Một 
vài tháng chúng lớn và rồi tới ngày D-day, đến lúc phải 
làm thịt! Lúc đó mấy con vịt là một thành viên trong gia 
đình, chúng tôi không thể nào nghĩ tới chuyện ăn thịt 
chúng được. Cuối cùng chúng tôi quyết định đem chúng 
cho người khác để họ làm gì thì làm. Từ trước đến giờ 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNHNIỆM ‡$ 117 


tôi nghĩ là tôi giữ chính ngữ chưa bao giờ phê bình ai 
nặng nề, nhưng nếu Phật tử nào ăn fử/ chó, bạn trung 
thành nhất của người, tôi phải phê bình quý vị dã man. 
Nếu tôi không ăn chay trường, quý vị hỏi tại sao ăn thịt 
bò, thịt gà thì được, mà ăn thịt chó không được, đạo đức 


giả?! Thà mang tiếng là đạo đức giả còn hơn là dã man! 


Mỗi ngày chúng ta chỉ cần chọn một niềm vui nho 
nhỏ thôi, như những chuyện trên hay những chuyện 
Blue Moon khác mà quý vị gặp trong đời thường. Một 
người chưa quen biết mỉm cười chào quý vị, một người 
nhường cho quý vị vọt xe đi trước khi quý vị đang bị kẹt, 
cô hàng cà phê tử tế trả lại tiền quý vị trả thừa, không 
cần chuyện lớn, chỉ cần những chuyện nho nhỏ như thế. 
Nếu cần kích động các synapses tích cực quý vị có thể 
sống lại những giây phút vui sướng cá nhân mà quý vị đã 
từng trải nghiệm. Chỉ cần giữ các kinh nghiệm tích cực 
nho nhỏ này lâu hơn bình thường chừng 10 giây chẳng 
hạn để hippocampus có đủ thì giờ chuyển vào ký ức tình 
cảm. Lâu ngày các liên minh tế bào não tích cực sẽ được 
tăng cường và có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc của não. 
Dùng tâm thay đổi não để có một đời sống an lạc, đầy 
tình yêu hơn. Hiện nay các phương pháp chuyển đổi tế 
bào não theo cách này đã được hầu hết các ngành tâm lý 


trị liệu chấp nhận. 


118$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


CHƯƠNG CHIN 
GMâ khi tính (thức) dậy, tôi tìm lại tôi 


To study the Way is to study the Selƒ 

To study the Selƒis to ƒorget the Selƒ 

1o ƒorget the Selƒis to be enlightened by all things 
Dogen Tổ Phái Thiến Tào Động, Nhật 


ào khoảng năm 1964 hay 1965, Thầy Nguyễn 
Ns. Thục lúc đó là Khoa Trưởng Đại Học 
Văn Khoa Sài Gòn, tổ chức một buổi hội thảo bằng tiếng 
Anh, có sự tham dự của viên Giám Đốc Hội Việt Mỹ, với 
đề tài “Who Am I?” Sinh viên rất phấn khởi vì cuộc hội 
thảo bằng tiếng Anh về một đề tài triết lý Đông phương. 
Tôi không còn nhớ chỉ tiết thảo luận vì trình độ tiếng 
Anh lúc đó chưa sạch nước cản và kiến thức về triết học 
Đông Phương cũng tầm thường, chỉ đủ thi đậu chứng 


chỉ Triết Đông cuối năm! 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡@& 119 


Những người không ở trong ngành tưởng đây là 
một câu hỏi ngớ ngẩn của những bị bệnh lãng trí, không 
còn nhớ mình là ai, nhưng không phải ai cũng có thể trả 
lời câu hỏi này rõ ràng. Tôi là ai? Tôi là tên cha mẹ đặt 
hay là bút hiệu mà tôi đặt? Tôi là tiểu sử cắt ngang hay 
cát dọc? Tôi là thể xác và tâm hồn? Tôi là những bằng 
cấp hay kiến thức mà tôi đạt được trong đời? Tôi lúc còn 
trẻ hay lúc đã về chiều? Tôi vẫn là tôi trong dòng đời trôi 
chảy hay vẫn thế không biến đổi trong vô thường? Hay 
tỉnh thức như Walt Whitman “1 am larger, befter than Ï 
thoueht, I đid not kuow I contained tmmultitude” (Ta to lớn, 
tốt đẹp hơn ta nghĩ; Ta không biết rằng mình chứa đựng 
tất cả mọi người). 

Thế nhưng hễ bị ai đe dọa hay khiêu khích cái tôi, hoặc 
khi nghĩ người khác không hiểu cái tô đúng theo mô hình 
tưởng tượng mà mình “nghĩ sẵn trong đầu; cái tôi không 
biết từ đâu lại đùng đùng nổi dậy. Cống cao ngã rmạn là 


nguồn gốc lớn nhất của đau khổ mà chúng ta gặp trên đời. 


“Tôï theo cái nhìn của khoa học não bộ 


Trực giác thông thường khiến chúng ta nghĩ là hễ 
có ý tưởng phải có người suy nghĩ. Theo Giáo Sư Wolf 


120$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Singer đây là một trực giác sai lầm còn sót lại từ thời 
Descartes, khi triết gia này tuyên bố 'T think therefore I 
am (Cogifo Ereo Sưmn), chia con người thành hai phần, 
mở đầu cho lối suy nghĩ nhị nguyên. Các nghiên cứu 
hiện đại về não bộ cho chúng ta một hình ảnh hoàn toàn 
khác về Ngã trong não bộ con người. Không có bằng 
chứng cho thấy có phần đặc biệt nào trong não đứng ra 
chủ động phối hợp ý tưởng. Có ý tưởng nhưng không có 
người suy nhi! Các nhà tâm lý hiện đại gọi là (houehfs 


without a thinker. 


Khi trong đầu hiện ra tình cảm về “Tôi; nhiều tế bào 
trong nhiều vùng khác nhau của não bộ trở nên năng 
động cùng một lúc và làm dao động hàng ngàn các tế 
bào não khác. Không có chỗ nào đặc biệt trong não có 
thể gọi là #gười suy nghĩ. Vô ngã không phải là lý thuyết 
suông của đạo Phật mà là một hiện thực trong khoa học 


não bộ. 


Vô ngã là một trong tam pháp ấn, ba cánh cửa giải 
thoát. Hơn hai ngàn năm trước Đức Phật không có dụng 
cụ nào để đo lường não, làm sao Ngài thấy' được chuyện 
này? Thảo nào mà Kabat Zinn khen tặng Đức Phật là 
một thiên tài khoa học dù trong tay không có một dụng 
cụ nào để 'đơ tâm ngoài các phương pháp thiển định, 
trong đó có Thiển Chánh Niệm. Singer khẳng quyết là 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$& 121 


trực giác cho rằng có một trung tâm điều khiển ý tưởng 
là hoàn toàn sai lầm (Jon Kabat Zinn and Richard Da- 
vidson, 7he Minds Own Physician, p 66). 


Nguồn cội khổ đau 


Ngã là nguồn cội lớn nhất gây đau khổ cho chúng ta. 
Sau 49 ngày nhập định và giác ngộ, Đức Phật ngần ngại 
không muốn đem Chánh pháp truyền bá, phải nhờ có 
một thiên thần xuống thuyết phục và cuối cùng vì lòng 
từ bi đối với chúng sinh, Ngài mới chịu nhận lời. Trong 
ba Pháp Ấn, khổ và vô thường thì khá rõ ràng dễ được 
mọi người chấp nhận, nhưng vô ngã là một ý tưởng đi 
ngược dòng chảy trong bối cảnh văn hóa thời Đức Phật. 
Nhất là trong Ấn giáo, không những có ngã cá nhân mà 
còn có Đại ngã và Tiểu ngã. Nhất là câu hỏi theo suy 
nghĩ thông thường của chúng ta: nếu không có ngã thì ai 
tác nghiệp và ai thụ nhận nghiệp? Điều bận tâm của Đức 


Phật rõ ràng là lý thuyết vô ngã. 


Bài thuyết pháp thật ngắn cho Bahiya 


Nghe tin Đức Phật đang thuyết pháp, một đạo sĩ Bà 
La Môn lặn lội từ xa đến nhờ Đức Phật chỉ dạy. Bahiya 


122$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


thưa: “Bẩm Thế Tôn, xin Ngài Ban cho con một bài Pháp” 
Đức Phật trả lời: “Hiện giờ thì không được, để lúc khác” 
Bahiya nài nỉ: “Bẩm Thế Tôn, xin Ngài ban cho con một 
bài Pháp: Đức Phật cũng trả lời: “Hiện giờ thì không 
được, để khi khác”. Bahiya không nản lòng, tiếp tục nài 
nỉ: “Bẩm Thế Tôn, xin Ngài ban cho con một bài Pháp”. 
Theo truyền thống, Đức Phật không từ chối thuyết pháp 
cho những đệ tử nào xin Ngài ba lần. Có lẽ đây là một 
bài Pháp nhắn gọn nhất. Ngài dạy: “Bahiya, liên hệ đến 
các căn như nhãn, chỉ có cái thấy. Liên hệ đến các căn như 
nhĩ, chỉ có cái nghe. Liên hệ đến căn thiệt, chỉ có cái núói. 
Liên hệ đến căn ý, chỉ có cái suy nghĩ. Bahiya không có 
ngươi trong đó. Nếu không có ngươi trong đó, thì đau khổ 


còn đính vào đâu được: 


Quý vị tạm dừng một chút để suy nghĩ xem có sự khác 
biệt khi quý vị nghĩ trong đầu là: “Có cái đau và tôi bị đau” 
“Có cái buồn hiện diện và tôi buồn; “Có ý nghĩ về... và tôi 
suy nghĩ về... “Có cái bực bội trong lòng và tôi bực mình 
quá. Trong vế thứ hai quý vị phản ứng theo thói quen và 
đồng hóa mình và cảm thọ có trong tâm, dĩ nhiên là quý vị 
cảm thấy đau khổ. Nhớ khi đạt đến mức Xả, quý vị không 
phản ứng với các cảm giác hay tình cảm tích cực cũng như 
tiêu cực. Hay như lời Đức Phật dạy Bahiya, “zếu không có 
ngươi trong đó, thì ñau khổ còn đính vào đâu được” 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 123 


Những yếu tố khác nhau của cái Ngã giả tưởng 


Khi nói “lôi, chúng ta muốn nói tôi là một hiện 
hữu tự thân, không thay đổi dù là tôi lúc một tuổi và cái 
tôi lúc về già, tôi vẫn là tôi. Điều này không đúng theo 
nguyên tắc vô thường. Cái tôi hôm nay không phải là 
cái tôi trong khoảnh khắc trước, nói gì tuần trước hay 
năm trước. Ngã chỉ trỗi dậy mạnh mẽ khi có những điều 
kiện như khi có một tình cảm thật khó chịu, hay thật vui 
thích, hay khi giao tiếp xã hội. Đang đi dạo thảnh thơi 
không để ý gì đến cái tôi, nhưng nếu có người quen biết 
nào nói: “chào anh Minh) cái Tôi trở lại ngay. Cường 
độ của cái ngã có thể thay đổi, khi mạnh liệt, khi tế vi. 
Ngã không phải lúc nào cũng hiện diện trong ta và cũng 
giống như các hiện tượng tâm lý khác, đủ điều kiện thì 
hiện đó nhưng biến đó. 


Chức năng của cái Ngã giả tưởng 


Cái ngã tư duy-phản tỉnh: (Reflexive self) như 'tôi đã 
giải quyết xong vấn để. Phần phụ trách suy nghĩ trong 
não là PFC (Pre Frontal Cortex) và ACC (Anterior Cin- 
gulate Cortex). 


Cái ngã tình cảm (Emotional self): “Tôi bực quá, buôn 


quá thuộc trách nhiệm của phần Limbic. 


124$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Cái ngã tiểu sử (auto-biographical self): kết hợp cái 
ngã phản tỉnh và cái ngã tình cảm để tạo ra hình ảnh cái 
ngã độc đáo của chúng ta trong quá khứ và tương lai. 
Khi tâm an lạc cái ngã tiểu sử hầu như biến mất. 


Cái ngã đối tượng (selƒ as object): “Tại sao tôi lại do 
dự, thiếu quyết định đến như thế?” Ngã trở thành đối 
tượng của chính nói 


Căn bẩn nhất là cái Ngã chủ thể (Selƒ as subjecf): là 
trải nghiệm thông thường nhất về cái tôi và là một trong 
những chiến thuật tổ tiên chúng ra dùng để sống còn 
(phân biệt mình và thế giới bên ngoài). 


Ngã sở hữu (miíne): Tiền của tôi. Nhà của tôi. Bồ của 
tôi. Không được đụng tới đấy nhé! 


Tóm lại, theo quan điểm của các nhà Khoa học Não 
bộ, chúng ta giả tưởng về một cái ngã thống nhất, tự 
tại và độc lập và đó là một ảo tưởng. Ngã giả tưởng do 
nhiều hệ thống tế bào não phối hợp và quan trọng nhất 
là không có trung tâm nào trong não để điều hướng tình 
cảm, ý tưởng, cảm giác khi ngã trỗi dậy (Hanson The 
Buddhas Brain p 211). 


Ngã và cá nhân 


Cá nhân là một tổng thể, gồm cả não và tâm, một 
hệ thống kết hợp duy nhất, tự chủ và linh động để sống 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 125 


trong một văn hóa và thế giới tự nhiên. Tôi là một cá 
nhân và anh cũng là một cá nhân. Một cá nhân có tiểu 
sử, giá trị và chương trình hoạt động, chịu trách nhiệm 
về những gì mình làm. Một cá nhân hiện hữu khi cơ 
thể còn sống và khi não còn nguyên vẹn. Tuy nhiên Ngã 
không có phần đặc biệt nào trong não bộ chịu trách 
nhiệm về cái tôi. Mặc dù hình ảnh của ngã được chứa 
trong kho ký ức thông tin về nhận thức và ứng xử trong 


não, ngã chỉ là phần nhỏ của một cá nhân. 


Nếu quý vị thảnh thơi thư giãn sống trong dòng đời 
với người khác, cái ngã sẽ từ từ biến mất đằng sau. Nằm 
ngắm trăng sao trong đêm một mình, hay ngồi ngắm 
biển bao la chẳng hạn. Càng ít nghĩ về ngã quý vị càng 


cảm thấy an lạc. 


Thế nào đến một lúc nào đó trong đời, quý vị cũng 
hỏi câu hỏi mà thầy Nguyễn Đăng Thục thảo luận với sinh 
viên Văn Khoa: “Tôi là ai?: Không ai có thể trả lời chính 
xác câu hỏi này vì ngã là một cái gì dễ vuột khỏi tầm tay, 
nhất là khi Ngã xem xét đối tượng là chính mình! 

Ngã giả tưởng như khi chúng ta nghĩ về con Kỳ Lân 
(Unicorn), một con vật chỉ có trong huyền thoại! Hình 
ảnh đại diện Kỳ Lân hiện điện trong não nhưng trên thực 
tế, Kỳ Lân không hề hiện hữu. Khác với khi chúng ta nghĩ 


126 $& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


về một con ngựa, hình ảnh của con ngựa hiện diện trong 


não và con ngựa cũng hiện hữu trong thực tế. 


Vài chỉ dẫn thực tiến để khỏi bị Ngã khống chế 


Sự phân biệt giữa cá nhân và ngã để cập trên rất 
hữu ích giúp chúng ta sống như một cá nhân mà không 
cần mắc kẹt vào tự ngã. Ngã chỉ là một phần nhỏ của cá 
nhân. Ngã giả tưởng giúp chúng ta trong một vài trường 
hợp nhưng phần lớn gây đau khổ, khi chúng ta đồng hóa 
mình với ý nghĩ hay tình cảm về ngã. Khi chúng ta đồng 
hóa ngã với thân thể của mình thì khi thân thể tuân theo 
đạo luật về vô thường trở nên yếu đuối và chết, chúng 
ta sẽ đau khổ. Ý nghĩ chiếm hữu tài sản hay người khác, 
nên nhớ thân thể này còn không phải là của chúng ta nói 
chi đến những tài sản khác. Niềm vui có lúc qua đi, nhà 
cửa, danh vọng cũng có ngày mất đi, không có gì tồn tại 
mãi mãi. Nghĩ tới vô thường giúp chúng ta trở nên độ 
lượng hơn với người thân, láng giềng, bạn bè hay những 
người chung quanh. 


Một yếu tố nữa khiến Ngã dễ trỗi dậy là ghen ty, 
ganh ghét với người khác. Ghen ty kích thích các liên 
minh synapses làm chúng ta đau đớn cơ thể (Hanson 


p 216). Thay vì ghen tức chúng ta có thể tỏ ra tử tế với 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 127 


những người có danh tiếng và dù mình không giàu hay 
nổi danh bằng họ. Những người thành công đã cố gắng 
làm việc nhiều năm và cố gắng hết sức mới được danh 
vọng và tài sản lớn như thế. Biết đâu họ đã phải trả một 
giá đắt cho những gì mà họ thực hiện được! Nghĩa là họ 
xứng đáng để thành công. Thái độ tử tế như thế làm lòng 
mình nhẹ nhàng hơn thay vì ghen tức, vừa đau thân, vừa 
khổ tâm. Khi quan sát tình cảm và những đối tượng khác 
trong tâm, quý vị tự hỏi ai là chủ nhân của chúng. Không 
ai cả! Ý tưởng, tình cảm đến rồi đi mà không cần sự can 
thiệp của chúng ta. Nhiều khi muốn giữ lại cũng không 
được. Khi thực hành Chánh niệm quý vị biết rõ điều 
này hơn ai hết. Cái tôi trỗi dậy mạnh mẽ khi quý vị nghĩ 
mình là “quan trọng” và người khác phải kính trọng hay 
chấp nhận mình đúng mức. Khi khiêm cung, với thái độ 
ngoài trời còn trời quý vị cảm thấy an lạc hơn, fhảnh 
thơi như mây trắng! Nếu quý vị muốn đứng trên đám 


mây, thế nào có ngày quý vị cũng rơi xuống đất. 


Khi kích động các liên minh synapses tích cực và để 
chúng thẩm thấu vào não bộ, quý vị sẽ cảm thấy được 
che chở. Nếu thiếu những tình cảm này, nhất là trong 
thời kỳ niên thiếu, trong tim quý vị sẽ có một lỗ hổng 
to, vì thế những trẻ em bị bạc đãi hay hắt hủi sẽ có một 


đời sống tình cảm khó khăn hay bất thường khi trưởng 


128$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


thành. Như những thực hành khác đề nghị trong các 
phương pháp trị liệu hay Thiển tập thường nhắc tới hai 


yếu tố quan trọng là từ bi và tử tế với chính mình. 


Chúng ta thường thay đổi hành vi khi giao tiếp với 
người khác, lo ngại là không biết trong đầu họ nghĩ gì về 
mình. Dĩ nhiên ai cũng muốn được người khác kính trọng, 
chấp nhận và yêu mến, nhưng đừng tốn quá nhiều thì giờ 
trong việc lúc nào cũng lo người khác nghĩ sao về mình. 
Thay vì lo lắng như thế, hãy cố gắng làm việc hết sức mình, 


đúng theo tiêu chuẩn đạo đức mà quý vị đã chọn lựa. 


Nghĩ về đạo đức Phật Giáo 


Thường Phật giáo nhấn mạnh đến giới cấm những 
điều bất thiện, nhưng Đạo Đức Phật giáo cũng bao gồm 
khuyến khích cổ động Phật tử làm những điều thiện (Bố 
thí, từ bi và nhẫn nhục). Một vài vị tôn túc khi nhắc tới 
Đạo Đức Phật Giáo hay đề cập tới bộ ba Chân- Thiện -Mỹ. 
Đây là ý niệm của Triết Lý Hy Lạp (Plato). Ngày xưa chúng 
ta hay nói Chùa là cái Thiện của Làng, Từ Bi là mặt trời 
của Đạo Đức Phật Giáo, nghĩa là trong Thiện có cả Chân 
và Mỹ. Tôi không có ý chẻ sợi tóc làm tư. Không làm điễu 
Ác, chỉ làm điễu thiện, thanh lọc tâm ý là tình hoa Đạo Đức 
của Đạo Phật. Nhất là Đạo Phật khiêm nhường không 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 129 


bao giờ tự nhận f2 là cơn đường mà xem đạo Phật là ngón 
tay chỉ mặt Trăng. Một Mặt Trăng nhưng có thể nhiều 
ngón tay chỉ. Dòng sông khổ đau cho kiếp nhân sinh chỉ 
có một, nhưng có thể có nhiều chiếc bè đưa chúng ta qua 
bờ bên kia. Đức Phật là người chỉ đường để chúng ta qua 
bờ bên kia. Đạo Phật không phải chỉ dành cho Phật tử mà 
cho tất cả người nào muốn qua bờ khổ đau. Từ ngữ Phật 
giáo do các nhà nghiên cứu Tây phương đặt ra và khoảng 
thế kỷ 19 và nếu thế, Đức Phật không phải là một Phật tử! 
Cũng thế, Thiên Chánh Niệm không phải chỉ dành cho 
Phật Tử thực tập, nói theo Jon Kabat Zinn, ai còn sống và 
còn thở đều thực tập được, chỉ cần một chút kiên nhẫn và 


tinh tấn. 


So sánh yếu chỉ Đạo Đức một số tôn giáo Đông phương 
và Phật giáo. 

Vì chú trọng đến trật tự xã hội, Khổng Tử nói: “Dĩ 
Trực báo Oán, Mạnh Tử nhấn mạnh đến yếu tố công 


^ 


bằng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Đừng làm cho 
người khác những gì mình không muốn họ làm cho 
mình). Đức Phật dạy: “Dĩ Đức báo oán. Dĩ oán báo oán, 
oán không bao giờ hết, đó là định luật muôn đời” Một 
đàng muốn bình thiên hạ, một đàng muốn trở về Tầm, 


để thấy cái Chân Tâm Từ Bi của mình, nên đặt ưu tiên 


130$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


khác nhau. Đó là chưa kể tới một số các tôn giáo độc 
thần đe dọa: “Mắt đổi mắt, răng đổi răng”. Chỉ về phương 
điện này quý vị có thấy là chúng ta may mắn (hay sáng 
suốt) chọn lựa được một tôn giáo Bất Bạo Động và không 
chấp nhận lòng tin tù quáng. Các khám phá của các nhà 
Khoa học Não bộ hiện nay, chứng minh Phật giáo là một 
tôn giáo có thêm một đặc tính khác: phủ hợp với những 


phát kiến mới nhất của khoa học. 


Chừng ấy có đủ làm cho quý vị hãnh điện khi nghĩ 
trình là tnột Phật tử? 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNHNIỆM ‡$ 131 


CHƯƠNG MƯƠI 


CMâng thơ từ độ lôn ngôi 


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé 
Tình tất VUI khi đã vẹn câu thê, 
Thư viết đừng xong, thuyễn trôi chớ đỗ... 


- Hồ Dzếnh - 


ùng tâm thay đổi não và dùng não thay đổi tâm, 
chúng ta có thể thay đổi cấu trúc não bộ và dần 


dần thay đổi nhãn quan về cuộc đời của chúng ta. 


Đời là một kính vạn hoa, bất cứ một biến cố hay 
trải nghiệm nào trên đời chúng ta đều có thể nhìn trong 


nhãn quan tiêu cực, thất bại mà cũng có thể nhìn theo 


132 $& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


nhãn quan tích cực hay thành công. Chúng ta có thể biến 
đổi các tế bào nền synapses từ tiêu cực sang tích cực và 
tăng cường các synapses tích cực như trong chương Mỗi 


ngày tôi chọn một niễm vui. 


Ví dụ như tình yêu đau khổ hay hạnh phúc? Hồ 
Dzếnh nhìn ở phía tích cực, được sống và yêu hay được 


yêu là một điều hạnh phúc. 


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé 
Tình mất VUI khi đã vẹn câu thể, 
Thởơ viết đừng xong, thuyên trôi chớ đỗ... 


Xem truyện kiếm hiệp của Kim Dung, tôi rất cảm 
kích mối tình của Đầu Đà Hư Trúc, bị cô A Tử chanh 
chua lừa đảo hành hạ. Nhưng ông vẫn thà là làm một 
thiết đầu đà sống chết cho tình yêu bởi yêu là hạnh phúc, 
dù là yêu một ma nữ như A Tử! 


Theo tôi đó là một mối tình đẹp nhất trong những 
mối tình. Như mối tình Trương Chi, không vẹn câu thể, 
chén ngọc vỡ tan vì một giọt lệ rơi. Đẹp và hạnh phúc 
quá. Tình trong giây phút mà thành thiên thu. Chúng 
ta vui hay buồn khi yêu và khi thất tình? Có thể chúng 
ta cảm thấy hạnh phúc, khi thấy những mối tình đẹp và 
trong sáng như thế. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM #$& 133 


Anh Hoàng Nguyên Nhuận có lúc đọc cho tôi nghe 
hai câu thơ của Tô Man Sự (Bùi Giáng phiên âm là Tô Mạn 
'hù), khi nghe xong tôi cảm thấy rúng động cả người. 


Hoa Nghiêm bảo bố cao thiên trượng 
Chẩm chập khanh khanh ái ngã tình 


Tô Man Sự theo Mao Trạch Đông trong cuộc Vạn 
lý trường chinh, có lúc bị quân Tưởng bao vây nên phải 
chạy lên chùa Hoa Nghiêm ẩn náu. Nằm nhớ người yêu 


và viết hai câu này. lạm dịch: 


Hoa Nghiêm thác đổ cao nghìn trượng 
Sao bằng tình ta với ái khanh 


Độc giả nghĩ là tôi đang lạc để, nhưng cùng một trải 
nghiệm trong đời, chúng ta có thể cảm thấy đau khổ hay 
hạnh phúc, tùy cách nhìn của chúng ta. Hồ Dzếnh có lẽ 
có một cái nhìn khác hơn cái cái nhìn bình thường của 
chúng ta. Tôi còn nhớ trong một bài hát khác có những 
câu đứt ruột như: “Nếu biết yêu là đau khổ, thì dương 
gian đừng có chúng mình!” Thầy Nhất Hạnh gọi đó là 
'văn nghệ đứt ruột. Yêu mà sợ khổ thì thà đừng yêu còn 
hơn! Mà sống không yêu thì thà đừng sống còn hơn! Dù 


thuyền trôi chớ đỗ, chúng ta vẫn có thể biến đau thương 


134$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


thành thú đau thương. Đời là một khúc nhạc buồn mà 


cũng có thể là một khúc nhạc vui. 


Quý vị có thể sống lại những trải nghiệm Blue Moon, 
hiếm có và quý giá trong đời mình, như chuyện vòng tay 
học trò của tôi. Không biết cô có khi nào xem tôi như 
một người tình dự khuyết hay chỉ xem là một anh học 
trò mới lớn điên khùng. Đối với tôi đó là một mối tình 
thuần khiết, trong sạch nhất mà tôi có trong đời. Khi nào 
tôi nghĩ đến cô tôi cũng thấy ấm áp và hạnh phúc, và còn 
nghe bên tai tiếng cười trong như thủy tinh khi cô giảng 
bài. Cũng như nhà sư đa tình Tô Mạn Thù và thiết đầu 
đà Hư Trúc, tôi nghĩ là họ sung sướng khi nghĩ tới người 
mình yêu dù bị người tình phụ hay thờ ơ. Kim Dung 
đặt tên cho Thiết Đầu Đà là Hư Trúc. Trúc là tâm quân 
tử trong đạo Nho. Đó là mối tình trong sạch và trinh 
nguyên dù nhiều người cho ông Thiết Đầu Đà này là đại 
ngu. Và đẹp. Giống như hai nhà sư đa tình nói trên, thay 
vì đau khổ làm người thua cuộc, đu đến rồi đi, em vẫn 


xin tạ ơn đời, tạ ởn cô. 


Mái tóc trong Thơ: En hai mươi tóc xõa dài. 


Một bài thơ khác cũng làm tôi thao thức là bài Quán 
Bên Đường của Quang Dũng: 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 135 


Hồn đã vương qua vài sợi tóc 
Tôi thương mà em đâu có hay? 

Xã hội Việt Nam là một xã hội lạm phát thi sĩ, tôi 
cũng như mấy thanh niên khác, lúc nhỏ tôi cũng tập 
làm thơ. Thơ không hay nên xoay ra viết chuyện, chuyện 
cũng không hay nên quay ra viết nghiên cứu! Giống như 
Sainte Beuve thành nhà phê bình vì không thành công 
như một nhà văn hay một nhà thơi 

Tôi cũng có viết một vài câu thơ cảm xúc về một mái 


tóc như Quang Dũng: 


Tình cũng rổi như mây trắng bay 
Ù đời như nước cũng vơi đầy 
Ừ mai phiêu bạt khi nào gặp 


Tóc hạ em còn trên cánh tay. 


Dù chỉ là những câu ghép vận chưa ra thơ, nhưng 
mỗi lần đọc lại tôi vẫn cảm thấy vui sướng (thơ mình 
mà!), và nếu lý thuyết của Rick Hanson là đúng, tôi đọc 
lại những câu này khi gặp những nỗi buồn trong đời sống, 
thay vì nói buồn ơi hỡi chào mi! như một cách nhổ cỏ 
đại để thay thế bằng một vài luống hoa trong vườn. Tôi 
nghĩ trong đời quý vị cũng có những trải nghiệm tương 
tự, quý vị có thể dùng những niềm vui đó để thay đổi 


136 $& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


não, thay vì cứ để các synapses nghỉ ở những chỗ tiêu 
cực, càng ngày tâm càng ưu sâu và kích thích cho các 


stress hormones hành hạ mình. 


Một ly nước đầy một nửa và một ly nước vơi một nửa 


Tại sao có người Tạc quan và có người bị quan? Tại 


trời sinh hay tại tập luyện tâm linh? 


Tất cả bí quyết của kỹ thuật dùng tâm đổi não và 
dùng não đổi tâm đều bắt đầu từ thực chứng “học nhi 
trí, chứ không có gì là bẩm sinh: Nói tới bẩm sinh tức là 
nói tới một lý do ngoài sự hiểu biết của chúng ta, trong 
khi phần lớn kiến thức của chúng ta đều do “học nhi trĩ; 
tức là nhờ thu thập kiến thức trong quá trình sống. Ví dụ 
như hành động cài một cái nút áo, được lưu giữ trong ký 
ức làm việc của não. Theo Williams, nếu không có ký ức 
này, mỗi lần cài nút áo chúng ta phải học lại từ đầu! Ký 
ức làm việc của não đã được học trong bao nhiêu triệu 
năm của quá trình tiến hóa! 

Nếu chúng ta tập nhìn trải nghiệm qua thái độ Ty 
nước đầy một nửa; chuyện này sẽ lưu lại trong ký ức 
làm việc của não. Và một khi gặp trải nghiệm tiêu cực, 


chúng ta vui mừng nói là còn fới một nửa ly nước. Điều 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 137 


này không có nghĩa là chúng ta mang cặp mắt kính màu 
hồng, nhưng chúng ta cũng không mang mắt kính màu 
đen qua quá trình điều kiện hóa trong quá trình tiến 
hóa, mà dùng trí tuệ để biết bất cứ cái gì cũng có mặt bên 
kia. Không có sáng thì cũng không có tối. Không có vui 
thì cũng không có buồn, bởi chúng ta không thì chúng 
ta lấy gì để so sánh và biết sáng, tối? Trong quyển Cơ sở 
Khoa học của Thiền Chánh niệm tôi có định nghĩa Tuệ 
là nhìn sự vật như chúng là (7hings are the way they are) 
nhờ thế mà chúng ta đạt tới mức xả, không phản ứng 
cũng không ôm chầm lạc thọ, không xua đuổi các khổ 
thọ, nhất là các khổ thọ là kết quả của luật vô thường 
chẳng hạn. Không có buồn thì làm sao chúng ta biết thế 


nào là vui? 


“Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ!” 
Chúng ta không thơ mộng hóa nỗi khổ như trên, chỉ cần 
nhận biết có nỗi khổ cần được đối trị. Nếu chưa đối trị 
nổi thì dùng chánh niệm để quán chiếu và biết là chúng 
đến rồi đi như bất cứ một hiện tượng tâm lý nào khác. 
Nhớ lời nhạc của Trịnh Công Sơn: “Dù đến rổi đi, tôi 


cũng xin tạ ơn đời, tạ ởn người, tạ ơn aÏ”. 


Nhìn quanh chúng ta có nhiều thứ để tạ ơn. Ơn cha 
mẹ cho chúng ta hình hài để sống trong cuộc đời này. 


Tạ ơn cha mẹ cho chúng ta một não bộ lành mạnh, nhờ 


138 $& QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


thế chúng ta sống và yêu với một trí thông minh bình 


thường, ít nhất cũng như người khác. 


Cám ơn vũ trụ đã bùng nổ tạo ra bụi bặm nhờ thế 
mà mấy tỷ năm sau, trong thân thể chúng ta có chất calci 
trong xương, chất sắt trong máu, tế bào não bộ được 
thành hình nên chúng ta có thể tư duy một cách bình 
thường. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? 


Cám ơn thiên nhiên cho chúng ta những sáng mùa 
thu, buổi trưa mùa hạ, những hoàng hôn, những con 
sông xanh, những bãi biển, những tơ liễu thướt tha, để 
chúng ta hứng khởi làm thơ. Muốn đem “kho trời chung” 
thành của mình riêng, quý vị phải sống trong chánh 


niệm, thay vì thất niệm túy sinh, mộng tử! 


Cám ơn tổ tiên đã chuyển hóa gene qua nhiều thế hệ 
cho đến thế hệ chúng ta ngày nay, ý niệm mà Ihây Nhất 
Hạnh gọi là truyền thừa (hay luân hồi). Cám ơn những 
sinh vật hay người khác đã chết cho chúng ta sống, từ 
ông cha trong lịch sử đến những sinh vật trong chuỗi 


thức ăn hàng ngày! 


Xin nhắc để độc giả nhớ là Khoa học Não bộ chỉ 
mới tiến triển trong vòng 30 năm nay và ít nhất là chúng 


ta đã thấy thấp thoáng mô hình liên hệ giữa tâm và não, 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM ‡$ 139 


và đây là câu hỏi khoa học cuối cùng còn sót lại mà chưa 


có lời giải đáp thỏa đáng! 


Nếu các nhà khoa học não bộ tìm thấy câu giải đáp 
qua Chánh Niệm và phương pháp nội tĩnh của Phật giáo 
nói chung, không còn ai có thể nói là Phật giáo là một 
tôn giáo lánh đời và là tôn giáo của người chết. Phục vụ 
người sống hay người chết cũng tùy quý vị đang nỗ lực 
hoằng pháp hay tùy vào cách hành trì của Phật tử, nhất 
là Phật tử trẻ, sẵn sàng chấp nhận giải thích chánh pháp 
dưới ánh sáng của khoa học. 


Vị Phật trong tương lai, Phật Di Lặc, đang ôm sáu 
lục tặc cười hả hê, tuyên bố là bây giờ Ngài xem chúng 
là Lục Phúc đem an lành cho chúng sinh. Chúng ta có 
thể vững tin là tất cả đều có ngày được hưởng Ngày An 
Lành, Đêm An Lành, Đêm Ngày Sáu thời đều an lành. 
Miễn là quý vị tinh tấn, kiên nhẫn ngồi xuống, thanh 
thản thở ra một hơi thở, thở vào một hơi thở. Giữ Chánh 
niệm. Đừng để Tế Thiên hay các synapses tiêu cực quấy 


phá mình mãi. 


Quán Như Phạm Văn Minh 
Pháp danh Quảng Trí 
Tháng Sáu năm 2015 


140$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


SÁCH ĐỌC TRƯỚC KHI VIẾT 


Austin, James H. Zen and the Brain. MTT Press, 1999, 
USA. 


Dhamma, Rewata. The First Discourse oƒthe Buddha, 
Wisdoms Publications, 1997, Massachusetts, USA. 


Green, James, The Recorded Sayings oƒ Zen Master 
Joshu, Shambala, 2002, Boston, SA. 


Harrington, Anne, 7he Dalai Lama at MIT, 2006, ỦSA. 


Nhat Hanh et al, For a Future to Be Possible, Parallax, 
1993,CA, USA. 


Nhat Hanh et al, Inferbeing Precepfs, Parallax, 1987, 
CA, USA. 


Nhat Hanh, 7he Heart oƒ Buddhas Teaching, Paral- 
lax, 1998, CA, USA. 


Rick Hanson, The Buddhas Brain, Happiness, Love 
Wisdơm, New Harbinger Publications, 2009, CA, USA. 


KHOA HỌC NÃO BỘ VÀ THIỀN CHÁNHNIỆM #$& 141 


Rick Hanson, Hardwiring Happiness, Harmony, New 
York, 2013, New York. 


Rick Hanson, Hardwiring Happiness, Harmony, New 
York, 2013, Audio Version MP3-CD, Brilliance Audio, 
Michigan, 2010. 


Zinn, Jon - Kabat, Mindƒfulness for Beginners, Sounds 
'True, 2012, Canada. 


Zinn, Jon - Kabat, Full Cafastrophe Living, Delta 
Trade Paperbacks, 2009, New York. 


Zinn, Jon - Kabat, Wherever You Go, There You Are, 
Hyperion, 2005, New York. 


Zinn, Jon - Kabat & Richard J. Davidson, The MindS 
Own Physician, New Harbinger Publications, 2011, CA, 
USA. 


Ridley, Matt. Genorre. Fourth Estate, London, 1999, 
England. 


McEarlane Thomas, Einsfein  Buddha, The Parallel 
Sayings, Ulysses Press, 2002, Ca, SA. 


Stahl, Bob & Goldstein, Elisa, A dƒfulness-Based 
Sfress Reduction Workbook, New Harbinger Publications 
2010, CA. 


142$ QUÁNNHƯPHẠM VĂN MINH 


Williams, Mark & Danny Penman, Finding Peace in 
a Frantic World, Rodal 2011, New York. 





Quán Như dâng hoa Đức Đạt Lai Lạt Ma trong dịp Ngài 
đến thăm Úc lần đầu năm 1982 





Phái đoàn Phật giáo Úc tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma tại 
khách sạn Hilton 1982. Cư sĩ Hoàng Nguyên Nhuận và 
Quán Như đứng hàng sau cùng. 


KEHOA HỌC NÀO BỘ 
THIÊN CHÁNH NIỆM 


QUẦN NHƯ PHẠM VĂN MÌNH 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ TP.HCM 
88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - TP. HCM 
ĐT: (08) 38216009 - 39142419 
Fax: (08) 39142890 
Email: nxbvhvn@nxbvanhoavannghe.org.vn 
nxbvanhoavannghe@yahoo.com.vn 
'Website và bán hàng trực tuyến: nxbvanhoavannghe.org.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Huỳnh Thị Xuân Hạnh 


Biên tập: Trần Thị Hoàng Tân 
Sửa bản in: Mai Hoàng 
Trình bày bìa: Vĩnh Phúc 
Liên kết xuất bản: Công ty TNÑHH Thương Mai dịch vụ Văn hóa Cửu Đức 


Khổ 13 x 20.5cm, Số ĐKKHXB: 2128-2015/CXBIPH/06-90/VNTPHCM. 
Quyết định xuất bản số 402-QĐ/NXBVHVN ngày 18.8.2015. 
In 1.000 cuốn, tại Xí nghiệp in EAHASA. 
Địa chỉ: 774 đường Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2015. 
ISBN: 978-604-68-2178-6 


